® 


NHỮNG TÂM TÌNH CÔ ĐƠN 


Tác giả: Nguyên Minh 


Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác 
giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự 


cho phép bằng văn bản của chúng tôi. 
KHXB số 659-2006/CXB/35-65/TG 


In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Minh 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt 
Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural 
Company Ltd. and the author. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by 
any means without prior written permission from the publisher. 


NGUYÊN MINH 


TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN 


NHỮNG TÂM TĨNH 
CÔ ĐƠN 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


LỜI NÓI ĐẦU 


(2 húng ta đang sống trong một thời đại mà 
sự phát triển dân số đã trở thành mối 


quan tâm chung của tất cả mọi người. Rất nhiều khái 
niệm mà cách đây chỉ mới vài thập niên thôi vốn chưa 
được mấy người biết đến, thì nay đã trở thành quen thuộc 
đến mức trẻ em vị thành niên cũng đã cần phải được giáo 
dục, chẳng hạn như “kế hoạch hóa gia đình”, “kiểm soát 
dân số”, “sinh đẻ có kế hoạch”.v.v... Thậm chí nhiều vấn 
đề mà trước đây các bậc cha mẹ vẫn thường nghiêm cấm 
con em mình không được biết đến trước tuổi lập gia đình, 
thì nay đã được các nhà giáo dục yêu cầu đưa vào phần 
kiến thức phổ thông ngay trên ghế nhà trường, chẳng 
hạn như những vấn đề về “quan hệ tình dục khác giới”, 
“tình dục đồng tính”, “tình dục an toàn”.v.v... Sự thật ở 
đây không phải là các nhà giáo dục hiện đại muốn như 
thế, mà chính là vì xã hội hiện đại có nhu cầu như thế, 
cần thiết phải như thế. Bởi những hiểu biết ấy đã thực 
sự trở thành thiết yếu và quan trọng để bảo vệ các em 
trước tuổi bước vào đời. 


J2/2/20/22/Ã4/22/4222/A52/2//2/2 

Nhưng cho dù được toàn xã hội quan tâm lo lắng, 
với rất nhiều các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và 
hỗ trợ cụ thể, có vẻ như vấn đề dân số vẫn là một mũi 
tên đang nằm sẵn trên dây cung chỉ chực buông ra. Sự 
bùng nổ dân số gần như là sẵn sàng xảy ra ở bất cứ nơi 
nào thiếu sự đề cao cảnh giác, và chủ đề “kế hoạch hóa 
gia đình” vẫn luôn là một trong những chủ đề được giới 
truyền thông đại chúng quan tâm nhiều nhất. Vào năm 
1950, dân số thế giới ước chừng hơn 2,5 tỷ người, nhưng 
đến năm 1986, con số này đã tăng gần gấp đôi - xấp xỉ ð 
tỷ! Những vấn đề mà nhân loại phải đối mặt do sự bùng 
nổ dân số đã ngày càng bộc lộ rõ hơn, và cách duy nhất 
để giải quyết chính là phải kiểm soát được mức độ tăng 
dân số. Kể từ thập niên 1990, tỷ lệ tăng dân số trên toàn 
thế giới bắt đầu được giảm dần một cách ổn định, và các 
chuyên gia hy vọng là nhân loại sẽ tiếp tục kiểm soát 
được mức tăng dân số theo chiều hướng này. Mặc dù vậy, 
dân số thế giới hiện nay vẫn lên đến hơn 6,ð tỷ người! 


Thật là một nghịch lý khi hành tĩnh này ngày càng 
có đông người sinh sống hơn nhưng mối quan hệ giữa 
người với người lại ngày càng trở nên xa cách, nhợt nhạt 
hơn. Nếu như trước đây những gì xảy đến cho mỗi một 


con người luôn được rất nhiều người khác quan tâm, thì 


LỜI NÓI ĐẦU 


ngày nay con số những người thực sự quan tâm đến mỗi 
chúng ta đã ngày càng ít đi. Sự thu hẹp của những mối 
quan hệ trong xã hội hầu như có thể dễ dàng thấy được, 


chỉ cần bạn thử làm một vài so sánh nhỏ. 


Còn nhớ cách đây khoảng 30 năm, tôi có dịp ghé qua 
một xóm nhỏ ở ngoại thành Đà Lạt để tìm một người 
quen. Khi tôi vừa hỏi tên người quen của mình, dân làng 
lập tức liệt kê cho tôi biết cả thảy có đến 6 người cùng 
mang tên ấy đang sống trong khu làng này, cùng với quê 
quán của mỗi người trước khi họ đến đây định cư. Nhờ 


đó, tôi nhanh chóng tìm được ngay người quen của mình. 


Ngày nay, giữa thành phố nhộn nhịp này, bạn có thể 
lên mạng Internet để truy cập thông tin về một ca sĩ 
nổi danh nào đó ở tận bên kia bờ đại dương, nhưng lại 
thường không hỏi thăm ai đó được điều gì về một người 
hàng xóm sống ngay kế bên nhà anh ta, vì thậm chí ngay 
cả tên họ người ấy cũng rất ít khi được anh ta biết rõ! 


Sự thực là ngoài những mối quan hệ cần thiết trong 
công việc, chúng ta ngày nay có rất ít quan hệ thân thiết 
với những người chung quanh. Và phần lớn những mối 
quan hệ của chúng ta lại thường luôn phải có sự dè dặt, 
hoài nghi xen vào. Điều đó làm cho chúng ta ngày càng 


có ít cơ hội hơn để sống thật lòng. 


A2 (4 00 cô 4/222 

Khi tôi nói ra điều này, chắc hẳn phần đông các bạn 
sẽ nghĩ ngay đến một điều: gia đình! Vâng, ít ra thì bạn 
nghĩ rằng vẫn còn có những mối quan hệ không gì thay 
thế được trong gia đình của bạn, và bạn không thể nào 
tin được nếu có ai cho rằng những mối quan hệ trong gia 
đình của bạn cũng không là ngoại lệ, nghĩa là vẫn kém 
phần thân thiết, đầm ấm hơn trước đây. Mặc dù vậy, 
những gì tôi đang muốn chia sẻ với các bạn hôm nay lại 
không phải là ý kiến chủ quan của một vài người, mà là 
một thực tế đang diễn ra trong toàn xã hội. Vì thế, chúng 
ta hãy nhìn nhận một cách khách quan hơn là tranh cãi 


theo ý riêng của mỗi người. 


Khi tôi ra đời, cha mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn còn lội 
bộ băng đồng năm sáu cây số để về quê ăn giỗ. Trong 
ký ức non nót của tôi ngày đó vẫn còn lưu lại ít nhiều 
hình ảnh về những lần hội họp bà con thân tộc ở một từ 
đường?) làng quê hẻo lánh. Ngày nay, chúng ta thường 
gặp những buổi tiệc có đến hàng trăm khách mời, nhưng 
trong số đó liệu có được bao nhiêu người có mối quan hệ 
thân thiết thực sự với chúng ta? Trong khi đó, cơ hội họp 
mặt của những người cùng chung huyết thống có vẻ như 
đã trở nên ngày càng hiếm hoi hơn. 


Từ đường: Ngôi nhà thờ chung của một tộc họ, là nơi thờ phụng tổ 
tiên của dòng họ và tổ chức những ngày ky giỗ. 


8 


LỜI NÓI ĐẦU 


Gia đình ngày nay cũng thực sự thu nhỏ đến mức tối 
thiểu của nó. Cha mẹ hiếm khi có được điều kiện sống 
chung cùng con cái ngay sau khi chúng lập gia đình, 
đừng nói là đợi đến khi có cháu nội, cháu ngoại để được 
chơi đùa, bồng bế! Những gia đình có hai hoặc ba thế hệ 
cùng chung sống đã là mô-tip không còn nhìn thấy nữa, 
nói chi đến những bức tranh “tứ đại đồng đường”? như 
xưa kia! Vì thế, những đứa trẻ ngày nay lớn lên thường 
là trong sự thiếu thốn tình cảm sâu đậm của ông, bà, 
chú, bác hoặc cô, cậu, dì... May mắn lắm thì chúng mới 
được thường xuyên gần gũi với cha mẹ hằng ngày, còn 
nếu rơi vào tình trạng phổ biến hơn thì nhà trẻ sẽ luôn là 


nơi chiếm phần lớn thời gian trong ngày của trẻ! 


Còn quan hệ vợ chồng thì sao? Đã quá xa rồi cái thời 
“chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”. Trong xã hội công 
nghiệp ngày nay, vợ chồng được làm chung một công việc 
là điều rất may mắn mà không phải ai cũng có được. 
Tình trạng phổ biến hơn là cứ sáng ra thì “mỗi người đi 
mỗi ngã”, cho đến chiều mới có cơ hội gặp lại nhau. Tất 
nhiên là chúng ta không thể phủ nhận nhu cầu làm việc 
để nuôi sống gia đình, nhưng vẫn phải thừa nhận là khi 


mức độ bon chen kiếm sống trong xã hội ngày càng lên 


Tứ đại đồng đường: Bốn thế hệ cùng chung sống trong một gia 
đình. 


1⁄22 1⁄2 tÙ¿/ cÊ 227 
cao thì cho dù chúng ta làm ra được rất nhiều vật chất 


nhưng những gì chúng ta giữ lại được cho đời sống tình 


cảm cá nhân có vẻ như đã ngày càng ít đi! 


Bạn đọc có thể cho rằng tôi thật bi quan khi phác họa 
một bức tranh khá ảm đạm về những quan hệ tình cảm 
trong hiện tại. Nhưng thật ra thì việc mô tả một thực 
trạng không thể hàm ý bi quan hay lạc quan trong đó. 
Vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta chọn cách giải quyết như 
thế nào đối với thực trạng ấy. Bản thân tôi luôn cho rằng 
không có gì đáng lạc quan và sung sướng hơn là sự hiện 
diện của mỗi chúng ta trong cuộc sống này! Và chính vì 
thế mà chúng ta không nên để cho bất cứ điều kiện ngoại 


` Z 21L 1à ` ¬ : 
cảnh nào có thể làm mất đi niềm vui sống của mình. 


Nhưng chúng ta sẽ không thể làm được điều đó nếu 
không khách quan nhận ra được những trở lực từ ngoại 
cảnh. Cuộc sống bon chen của thời đại công nghiệp này 
quả thực là đang vươn xa bàn tay vật chất để khống chế 
hầu hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống chúng ta. Tiền 
bạc và các tiện nghi vật chất đang ngày càng trở nên 
quan trọng hơn trong cuộc sống. Bất chấp một thực tế 
là ngày nay chúng ta làm ra rất nhiều tiền hơn so với 
trước đây, chúng ta cũng đồng thời phải sống phụ thuộc 


nhiều hơn vào túi tiền của chính mình cũng như của 


10 


LỜI NÓI ĐẦU 


người khác! Áp lực của đời sống vật chất đang ngày càng 
gia tăng theo hướng làm thay đổi cả tâm tư, tình cảm 
của mỗi chúng ta. Nếu không tỉnh táo nhận ra điều đó, 
chúng ta sẽ rất dễ dàng trở thành một thứ con rối của 
ngoại cảnh, luôn chịu sự ch phối của những hoàn cảnh 
bên ngoài để yêu, để ghét mà không còn có được những 
phút giây rung động thật lòng. 


Hơn bao giờ hết, con người ngày nay đang sống trong 
những mối quan hệ chi phối lẫn nhau nhiều hơn là sẻ 
chia, giúp đỡ. Cái gọi là tình cảm chân thành và đơn 
thuần đã trở nên hiếm hoi ít có. Những toan tính lợi 
dụng lẫn nhau nhiều khi hiện hữu một cách vô cùng tỉnh 
tế đến nỗi chúng ta hầu như không nhận ra được chúng 
và lầm tưởng rằng mình đang được thương yêu thật sự, 
cũng bởi vì cái gọi là trực giác trong tình cảm của phần 
lớn chúng ta đều đã bị chai lỳ đi qua những cọ xát quá 
nhiều trong đời sống vật chất. 


Mâu thuẫn phát sinh ở đây là bản chất khát khao 
tình cảm chân thành của mỗi chúng ta lại vẫn không hề 
thay đổi! Vì thế, một khi không có được sự thương yêu 
và sẻ chia thực sự trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn cảm 
thấy mình cô độc, lẻ loi. Cảm giác cô đơn giữa sự vây 
quanh của rất nhiều người có lẽ là điểm chung nhất mà 
hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua. 


11 


UA/2/20/22/AI4/22/4/2/2/E2222//2/2 

Những khi chúng ta đau buồn, vấp ngã hoặc cảm 
thấy hụt hãng trong quan hệ xã hội, chúng ta rất thường 
nghĩ đến tình cảm gia đình như một chỗ trú ngụ để tìm 
về. Những lúc ấy, ta cảm thấy cách biệt và xa lạ với tất 
cả mọi người chung quanh và chỉ tin cậy, đợi chờ sự chia 
sẻ, cảm thông từ những người trong gia đình. Nhưng nếu 
người đã gây đau khổ cho ta hoặc làm ta thất vọng lại 
là một thành viên trong gia đình, chúng ta sẽ có khuynh 
hướng tách biệt với những thành viên khác và quay sang 
gần gũi với một ai đó là người mà ta vẫn thường tin yêu, 
thân thiết nhất. Tâm lý này xuất hiện ở hầu hết mọi 
người, và nó giải thích cho thái độ sống thu mình cách 
biệt của những người vừa trải qua thất bại, đau khổ... 
Những trường hợp điển hình thường gặp nhất là thi 
hỏng, thất tình, thất nghiệp, có người thân qua đời hoặc 
thậm chí sau khi bị mất mát một tài sản lớn... Trạng 
thái cô đơn bao trùm cuộc sống của những con người 
tội nghiệp này, và trong một số trường hợp quá nghiêm 
trọng, thậm chí họ có thể dễ dàng nghĩ đến việc tự kết 
liễu đời sống của mình! Bởi vì họ luôn cảm thấy cực kỳ cô 


độc ngay cả khi đang sống giữa rất đông người. 


Vì thế, trạng thái cô đơn mà mỗi người chúng ta 
thường trải qua có thể hiểu một cách chính xác không 


chỉ là vì không có người để giao tiếp quanh ta, mà thực 


12 


LỜI NÓI ĐẦU 


sự còn là trạng thái đánh mất khả năng tiếp xúc, hòa hợp 
với người khác. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sự 
đánh mất khả năng tiếp xúc với người khác, nhưng hầu 
hết những nguyên nhân này đều có thể vượt qua nếu 
chúng ta hiểu được bản chất sự chi phối của chúng đối 
với những chuyển biến về tình cảm của chúng ta, cũng 
như bản chất thực sự của trạng thái cô đơn mà ta đang 


^“ 2+ 
nêm traả1. 


Như đã nói, khi bạn cảm thấy cô đơn trong xã hội, 
bạn thường muốn tìm về gia đình, và khi cảm thấy cô 
đơn trong môi trường gia đình, bạn thường muốn sẻ chia 
điều đó với người thân thiết nhất. Nhưng điều gì sẽ xảy 
ra nếu như ngay cả người thân thiết nhất của bạn cũng 
không thể sẻ chia tình cảm với bạn, hoặc chính người 
ấy lại là người làm cho bạn khổ đau, thương tổn? Đây 
chính là thử thách khó vượt qua nhất trong cuộc sống, 
và không ít người đã phải bỏ cuộc khi rơi vào những hoàn 
cảnh như thế. Tuy nhiên, việc đứng vững và vượt qua 
những hoàn cảnh này là điều hoàn toàn có thể làm được, 
và để làm được điều đó bạn chỉ có một cách duy nhất là 
phải biết dựa vào chính bản thân mình. Nói một cách 
chính xác hơn, đây phải là kết quả của một quá trình 
rèn luyện và tu dưỡng để có được nhận thức đúng đắn 


về cuộc sống và một tâm hồn vững chãi, giàu nghị lực. 


13 


A2 2⁄2 020 cô 4/222 

Nhưng điều thiết thực hơn không phải là chỉ để đối mặt 
với những hoàn cảnh cực kỳ bi đát hay đau khổ, mà là để 
luôn luôn có được một thái độ sống vững vàng tự tin và 
lạc quan vui sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khác nhau có 
thể có trong đời sống. 


Tập sách này được hình thành trong ước muốn chia sẻ 
với bạn đọc đôi điều về quá trình rèn luyện và tu dưỡng 
để luôn có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống. Người 
viết thực sự không dám nêu lên những khuôn vàng thước 
ngọc, mà chỉ là một vài cảm nhận và kinh nghiệm thực 
sự của người đã từng vấp ngã. Hầu hết những gì có thể 
gọi là “nguyên tắc” được nêu ra ở đây vốn dĩ đã được 
người xưa biết đến và truyền dạy từ trước đây nhiều thế 
kỷ. Chỉ có điều đáng tiếc là phần lớn chúng ta đã có rất ít 
cơ hội để tiếp xúc và hiểu được một cách thấu đáo những 
lời dạy sáng suốt của người xưa, và vì thế vẫn thường cho 
đó là những quan niệm rất khó hiểu và không còn hợp 
thời. Sự thật là cho dù có trải qua bao nhiêu thế kỷ nữa, 
bản chất con người vẫn không hề thay đối, chỉ có hoàn 
cảnh sống của chúng ta trong từng thời đại có sự thay đổi 
khác nhau mà thôi. Vì thế, chỉ cần chúng ta có thể nhận 
hiểu và vận dụng một cách thích hợp thì những khuôn 
thước của ngàn xưa vẫn chưa phải đã là lỗi thời. 

Sự thành công hay thất bại về mặt vật chất của chúng 
ta thường không phải bao giờ cũng do bản thân ta quyết 


14 


LỜI NÓI ĐẦU 


định. Khi những nỗ lực của chúng ta rơi vào những hoàn 
cảnh không thuận lợi - hay nói cách khác là không gặp 
thời - thì cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không 
thể đạt được thành công. Người xưa đã biểu đạt một cách 
sâu sắc ý nghĩa này khi nói: “Luận anh hùng bất phân 
thành bại.” 


Chúng ta đều biết đến những con người tài ba lỗi 
lạc như Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám hay Phan 
Đình Phùng, chỉ vì rơi vào hoàn cảnh quá bất lợi mà họ 
không thể đạt được sự thành công như mong muốn. Họ 
đã nỗ lực hết sức mình, và năng lực thực sự của họ cũng 
không ai có thể phủ nhận, nhưng hoàn cảnh lịch sử đã 
đặt ra những thử thách vượt quá sức họ, và vì thế mà 
sự thất bại cũng là điều có thể hiểu được. Tuy họ không 
đạt được thành công, nhưng ai dám bảo họ không phải là 
những bậc anh hùng? 


Nhưng nếu xét về mặt tinh thần hay đời sống tình 
cảm thì vấn đề lại hoàn toàn khác hẳn. Sự thành công 
hay thất bại của chúng ta là hoàn toàn dựa vào khả năng 
và nghị lực của chính mình, bất chấp mọi hoàn cảnh 
khác nhau. Bạn có thể thất bại trước những khó khăn 
thử thách của hoàn cảnh và hoàn toàn không thể đạt 
được một mục tiêu vật chất nào đó, nhưng không thể đổ 
thừa cho hoàn cảnh khi không kiểm soát được tâm trạng 


15 


A2 (2 00 cô 4/222 

của chính mình. Điều đó chỉ có thể là do bạn đã thiếu 
nhận thức đúng đắn về bản chất sự việc, không có nghị 
lực vững vàng và thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng nội tâm. 
Nếu bạn thực sự có được những yếu tố ấy, bạn chắc chắn 
sẽ luôn kiểm soát được trạng thái tỉnh thần và tình cảm 
của mình trong mọi hoàn cảnh, bởi vì xét cho cùng thì 
mọi hoàn cảnh bên ngoài chỉ có thể chi phối được tỉnh 
thần của bạn khi bạn không tự mình kiểm soát được nó 


mà thôi. 


Như đã nói, chúng ta không phủ nhận việc môi trường 
sống của thời hiện đại đang ngày càng trở nên phức tạp 
và chịu sự chi phối nhiều hơn của yếu tố vật chất. Tuy 
nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là yếu tố tỉnh 
thần của con người đang suy thoái như nhận định bi 
quan của một số người. Thật ra, hơn bao giờ hết, chúng 
ta đang đứng trước những cơ hội thử thách để rèn luyện 
và trưởng thành về mặt nội tâm. Nếu biết tận dụng, cuộc 
sống sẽ mở ra trước mắt ta bao điều tươi vui và thú vị. 
Ngược lại, đám mây mù ảm đạm của nỗi cô đơn buồn khổ 
sẽ luôn vây phủ chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Sự lựa 
chọn là hoàn toàn do nơi chính bản thân mỗi người, và 
tập sách nhỏ này hy vọng có thể mang lại đôi điều hữu 
ích cho các bạn khi đứng trước những ngã rẽ quan trọng 


của tâm tình. 


16 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thật ra, người viết đã không có nhiều thời gian để 
dành cho tập sách này như một công trình nghiên cứu 
nghiêm túc về tâm lý đời sống, mà chỉ đơn giản là một 
vài ghi nhận bất chợt qua những dòng suy tư thoáng 
hiện trong cuộc sống, thông qua sự học hỏi và vận dụng 
của chính bản thân mình. Vì thế, mong rằng bạn đọc có 
thể xem đây như là những tâm tình chia sẻ hơn là những 
khuôn ngọc thước vàng. Có như thế thì may ra mới có 
thể tránh được cho người viết cái tội danh “vung tay quá 
trán”, không tự lượng sức mình. Kính mong các bậc cao 
minh khi ghé mắt xem qua sẽ niệm tình lượng thứ, và 
rất mong rằng quý độc giả gần xa có thể tìm được nơi đây 
một đôi điều đồng cảm. 

Trân trọng 


NGUYÊN MINH 


17 


18 


Trong dòng người mênh mông 


(2 thể bạn chưa một lần thử định nghĩa 
về tâm trạng ấy, nhưng tôi dám chắc là 


bạn đã từng nếm trải nó. Bởi vì đó là tâm trạng hầu 
như phổ biến ở hết thảy mọi con người. 


Vào một đêm khuya, tôi chợt thức giấc và cảm thấy 
một sự hiện hữu đơn độc giữa không gian im ắng và 
sâu lắng của màn đêm tịch mịch. Ngay đến tiếng côn 
trùng rỉ rích cũng không còn nghe thấy. Tất cả như 
chìm vào sự im lặng tuyệt đối, bởi vì quanh tôi không 
còn có bất cứ một con người nào khác. Giữa khu rừng 
rẫy mênh mông này, cái chòi tranh gần nhất có người 
cũng cách tôi đến hơn một cây sốt 


Khi bạn cảm nhận tâm trạng cô đơn trong những 
hoàn cảnh tương tự như thế, điều đó thật hoàn toàn 
dễ hiểu. Con người sinh ra vốn dĩ luôn được vây quanh 
bởi những con người khác, và sự cách biệt với mọi 
người, cho dù chỉ trong thoáng chốc, luôn mang lại 


19 


A2 (2 00 cô 4/222 

cảm giác cô độc, lẻ loi. Đó có thể là một phiên gác đêm 
nơi hải đảo, ca trực đêm chỉ có một mình trên chòi 
canh cheo leo, hay thậm chí chỉ là vài tiếng đồng hồ 
đơn độc trên một đoạn đường rừng vắng vẻ. Tâm trạng 
cô đơn trong những lúc này là bởi vì chúng ta thực sự 
biết rằng quanh ta không có bất cứ ai khác để chuyện 
trò, ch1a sẻ. 


Nhưng chúng ta không chỉ cô đơn khi quanh ta 
không có người. Trong rất nhiều trường hợp, ngay cả 
những khi sống giữa đông người mà chúng ta vẫn có 
thể cảm thấy hết sức cô đơn. Đó là khi ta có một tâm sự 
không thể sẻ chia cùng ai khác. Buồn đau, nhớ nhung, 
thất vọng... đều là những nguyên nhân rất thường gặp 
dẫn đến tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người. Hãy 
nghe tâm sự của một chàng sinh viên đến từ tỉnh lẻ 
khi nhớ nhung người bạn tình xa cách: 


Buổi chiều trước cổng trường Đại học, 
Anh trôi đi trong dòng người mênh mông. 
Thành phố thỏ nhịp cuối ngày gấp gáp, 
Lẻ loi anh với nỗi nhó dạt dào... 


Trong dòng xe cộ chen chúc vào giờ tan tầm, anh 
sinh viên si tình trên chiếc xe đạp cọc cạch quả thật là 
đang “trôi đử trong cả “dòng ngườï” vây quanh mình. 
Nhưng trong cả một rừng người nhộn nhịp với “nhịp 
cuối ngày gấp gáp” như thế, anh chàng vẫn không 


20 


Trong dòng người mênh mông 


cảm thấy có ai đó có thể cùng sẻ chia nổi nhớ nhung 
dào dạt trong lòng, và vì thế mà anh ta vẫn cảm thấy 
mình thật lẻ loi, cô độc... 


Tâm trạng cô đơn giữa chốn đông người lại là tâm 
trạng rất thường gặp trong cuộc sống ngày nay. Không 
chỉ là những khi chúng ta chìm ngập trong sự nhớ 
nhung, buồn đau hay thất vọng, mà còn là trong bất 
cứ hoàn cảnh nào khi ta không tìm được một sự đồng 
cảm, chia sẻ từ những người quanh ta. Những lúc ấy, 
chúng ta luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đó 
giữa ta và người khác, khiến ta không thể vượt qua 
để có sự hòa hợp, chia sẻ tâm tình. Điều rất không 
may ở đây là, càng tách biệt, lẻ loi, chúng ta càng nuôi 
lớn thêm những nỗi buồn đau, thất vọng đang chất 
chứa trong lòng mình. Chỉ khi nào chúng ta cố gắng 
vượt qua được tâm trạng tách biệt, vượt qua được cái 
khoảng cách không thật kia để sẻ chia tâm tình cùng 
người khác thì những buồn đau, thất vọng của ta mới 
có thể vơi dần và biến mất. Có ai đó đã nói lên ý nghĩa 
này một cách vô cùng cụ thể: “Nỗi buồn khi chia sẻ thì 
vơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ lại nhân lên gấp bội.” 
Chỉ cần luôn nhớ đến điều này, có thể chúng ta sẽ biết 
cách để làm vơi bót đi những nỗi buồn đau vốn đang 
hiện hữu quá nhiều trong cuộc sống, thay vì là để bị 
nhấn chìm vào tâm trạng lẻ loi, cô độc giữa dòng người 
mênh mông! 


21 


Khoảng cách giữa con người 


âu hết chúng ta không ai có được một 
ký ức đủ mạnh để ghi lại tất cả những 


gì ta đã từng trải qua. Đó là cách làm việc hoàn toàn 
hợp lý của bộ não, vì nó giúp ta luôn có được những 
khoảng trống cần thiết trong “bộ nhớ' để có thể tiếp 
tục đời sống. Cho dù có sống đến trăm tuổi hoặc lâu 
hơn thế nữa, chúng ta cũng chẳng bao giờ bị báo lỗi 
“đisk fulT' hay “out of memory” như vẫn thường xảy ra 
với các máy vi tính! 


Thật ra, tất cả mọi việc mà ta đã từng trải qua 
trong đời sống đều được ghi vào ký ức với những cường 
độ khác nhau, tùy theo ấn tượng của sự việc đó đối với 
ta như thế nào, để rồi sau đó lại tiếp tục được phân 
loại theo một cơ chế hoàn toàn tự động. Nhưng các 
phần ký ức ít được sử dụng đến nhất sẽ dần dần bị 
đẩy lùi vào khoảng sâu kín nhất, và dần dần mờ nhạt 
đi theo thời gian cho đến khi gần như mất hẳn. Bằng 
cách đó, những sự kiện mới lại tiếp tục được ghi vào ký 
ức mà không bao giờ xảy ra hiện tượng “thiếu bộ nhớ. 


22 


Khoảng cách giữa con người 


Ưu điểm tự nhiên của cơ chế “ghi và xóa” theo cách 
này là chúng ta không cần quan tâm đến hoạt động 
của ký ức. Chúng được diễn ra một cách hoàn toàn 
tự động. Những gì quan trọng hơn thường tạo ra ấn 
tượng mạnh hơn và vì thế sẽ được ghi nhớ kỹ hơn, 
lâu hơn. Nhưng nếu quá lâu không được “truy cập” 
đến thì chúng cũng sẽ dần dần phai nhạt, được “xóa” 
đi. Cứ như vậy, dòng ký ức của ta tự nhiên trôi chảy 
mà chẳng bao giờ bị đầy ắp bởi vô vàn những chuyện 
“trăm năm trong cõi người ta”! 


Nhược điểm của cơ chế làm việc này là đôi khi có 
những chuyện chúng ta không muốn nhớ mà vẫn cứ 
nhớ dai, nhớ kỹ. Và lại có lắm chuyện “muốn quên 
đi sao lòng vẫn nhổ! Bởi vì chúng được “ghi và xóa” 
một cách tự động, nên có đôi khi chúng ta hoàn toàn 
không làm chủ được quá trình “ghi xóa” đó, thậm chí 
có khi ta chẳng hiểu được vì sao lại có lắm chuyện ối 
ăm ngoài ý muốn! Vừa mới phỏng vấn xin việc ngày 
hôm qua chưa có kết quả, hôm nay tình cờ gặp ngay vị 
trưởng phòng đã phỏng vấn mình mà lại quên khuấy 
mất cái tên ông ta! Quên hẳn đi thì cũng còn tạm chấp 
nhận được, đằng này lại... nhớ lộn mới dễ chết! Thật 
không dễ chịu chút nào khi có ai đó chào hỏi mình mà 
lại gọi tên một... người khác! 


23 


A4 (2 00 cô 4/222 

Hiểu được điều này, đôi khi chúng ta cũng cần phải 
quan tâm đôi chút đến những việc “nhớ gỉ” và “quên 
g”, để tránh không phải rơi vào tình trạng ối ăm như 
vừa nói. Bởi vì thật ra thì cơ chế “tự động” của ký ức 
là một kiểu hoạt động tự nhiên, nhưng chúng ta vẫn 
hoàn toàn có thể làm chủ được nó nếu có sự chú tâm 
và rèn luyện để kiểm soát được phần nào những gì 
“cần phải nhổ và những gì “cần phải quên”! Quá trình 
học tập xét cho cùng cũng chính là một quá trình liên 
tục chọn lọc những điều cần phải nhớ! 


Điều mà hầu hết chúng ta đều quên đi một cách tự 
nhiên là những tâm trạng mà ta đã từng trải qua trong 
những giai đoạn khác nhau của đời sống. Một chút 
bâng khuâng mơ mộng của tuổi mới lớn nếu không 
được các văn nhân thi sĩ tốn ít nhiều giấy mực ghi lại 
thì thường là chẳng mấy ai nhớ đến. Vì thế mà cô bé 
tuổi mười lăm phải chịu một roi đau điếng khi đang 
ngồi học bài bên cửa sổ lại gửi hồn lên tận đám mây 
trắng đang trôi trên trời xa, đến nỗi ông bố đã đứng 
sát bên mà vẫn không hề hay biết! Ông bố nghiêm 
khắc kia chắc chắn là đã quên khuấy mất cái “bâng 
khuâng mơ mộng” của chính mình vào thuở mười lăm 
tuổi, nên không thể nào hiểu được vì sao con bé lại có 
thể “mơ mơ màng màng” như thế trong lúc đang học 
bài! 


24 


Khoảng cách giữa con người 


Phần lớn những trường hợp thường được gọi là 
“khoảng cách thế hể' thật ra lại chính là sự “không 
hiểu nhau” do những người đi trước đã “quên khuấy 
đỉ` tâm trạng ngày trước của chính mình. Bà mẹ 
chồng nếu vẫn chưa quên tâm trạng của ngày mới về 
làm dâu, chắc chắn sẽ rất dễ dàng cảm thông được với 
những khó khăn, bất ổn của người con dâu mới. Tiếc 
rằng điều đó rất ít khi xảy ra. Vì thế, thay vì một tâm 
trạng cảm thông để giáo huấn, chúng ta lại thường 
gặp hơn là những xét nét và nghiêm khắc đến lạnh 
lùng! Cha mẹ nếu vẫn chưa quên những tâm trạng 
bồng bột, nhiệt thành của chính mình khi còn trẻ, 
chắc chắn sẽ rất dễ dàng hiểu được những cách ứng xử 
“lạ làng” của con cái. Và tương tự như thế, những thế 
hệ đàn anh, đàn chị chắc chắn sẽ dễ dàng cảm thông 
và dẫn dắt được các em nếu như có thể chấp nhận sự 
đối thoại chân thành để tìm hiểu thay vì là luôn lên 
lớp giáo huấn! 


Hơn thế nữa, chính vì những tâm trạng khác nhau 
mà chúng ta đã từng trải qua thường không được 
nhớ lại một cách thích hợp, nên chúng ta rất dễ dàng 
đánh mất đi những cơ hội cảm thông cùng người khác. 
Chúng ta ai cũng đã từng có lúc sai lầm, vấp váp, cũng 
đã từng thất bại chua cay hoặc buồn đau thảm thiết... 
nhưng không mấy ai có thể hiểu được một cách sâu 


25 


1⁄22 1⁄2 tÙ¿/ cÊ 27 
sắc tâm trạng của người khác khi rơi vào những hoàn 
cảnh tương tự như thế. 


Đến đây, bạn đọc chắc hẳn có thể nêu ra một câu 
hỏi: “Đúng là tôi đã quên đi rất nhiều tâm trạng mà 
mình đã từng trải qua. Nhưng sự quên ởi đó, như đã 
nói là hoàn toàn tự nhiên, vậy thì liệu tôi có thể làm gì 
khác hơn được chứ” 


Vâng, đúng vậy. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, và 
cho dù chúng ta có muốn nhớ lại cũng không thể nào 
nhớ hết! Nhưng vấn đề quan trọng không nằm ở điểm 
này, mà chính là ở chỗ chúng ta cần phải nhận biết 
rằng có một sự khác biệt giữa bản thân ta và người mà 
ta đang giao tiếp. Nếu chúng ta không nhận biết là có 
sự khác biệt này, ngay lập tức sẽ có một khoảng cách 
được tạo ra giữa ta và người ấy. Bởi vì khi ấy ta sẽ luôn 
có khuynh hướng áp đặt những suy tư, tình cảm, quan 
điểm của chính mình vào cho người khác, và do đó mà 
trong hầu hết trường hợp ta đều sẽ vấp phải một sức 
phản kháng nhất định từ đối tượng. 


Con cái phản đối cha mẹ, vợ phản đối chồng, các 
em phản đối anh chị... hầu hết đều là do khi người ta 
cảm nhận được một sự áp đặt về tư tưởng, tình cảm... 
Ngược lại, nếu cha mẹ nhận biết được và chấp nhận 
rằng có những khác biệt nhất định giữa con cái với 


26 


Khoảng cách giữa con người 


mình, họ sẽ biết lắng nghe nhiều hơn để tìm hiểu và 
dẫn dắt thay vì là áp đặt quan điểm của mình một 
cách cứng nhắc lên con cái. Điều này chắc chắn sẽ tạo 
ra một môi trường giao tiếp cởi mở hơn, bởi vì đôi bên 
đều cảm thấy thoải mái hơn khi ý kiến của mình được 
phía bên kia lắng nghe và tôn trọng. 


Mặt khác, mỗi con người luôn là một cá thể riêng 
biệt và hoàn toàn độc đáo, không ai có thể giống hệt 
như một người khác! Chính vì thế, chúng ta không thể 
chỉ dựa vào cảm nhận của riêng mình để suy diễn về 
tâm tư, tình cảm hay suy nghĩ của người khác, ngay 
cả khi tưởng chừng như đó là những trường hợp hoàn 
toàn tương tự. Ngoài những điểm giống nhau về đại 
thể, mỗi trường hợp riêng của mỗi con người đều có 
những khác biệt nhất định. Vì thế, cách tốt nhất để 
hiểu được người khác bao giờ cũng là sự chân thành 
lắng nghe và sẵn sàng cảm thông, chia sẻ. 


Khi chúng ta tự cho rằng những suy nghĩ, tình cảm 
hay quan điểm của mình là hoàn toàn đúng đắn và 
dựa vào đó làm khuôn mẫu để bắt buộc người khác 
phải tuân theo, chúng ta sẽ tạo ra những khoảng cách 
trong giao tiếp. Và vì đây là khuynh hướng tự nhiên 
xuất hiện ở hầu hết mọi người, nên chúng ta có thể dễ 
dàng hiểu được vì sao luôn có sự hiện hữu của những 


27 


A2 (2 00 cô 4/222 

khoảng cách như thế này giữa những con người. Tuy 
nhiên, chỉ cần chúng ta chấp nhận việc có sự khác biệt 
giữa đôi bên trong giao tiếp, chúng ta sẽ ngay lập tức 
mở ra khả năng vượt qua khoảng cách ấy để đạt đến 
sự cảm thông và hòa hợp. 


Khoảng cách giữa những con người là một khuynh 
hướng tự nhiên không lấy gì làm tốt đẹp, vì nó cản 
trỏ sự hòa hợp giữa tất cả chúng ta. Nhưng sự vượt 
qua những khoảng cách ấy là điều hoàn toàn có thể 
làm được, chỉ cần chúng ta nhận biết và chấp nhận 
ứng xử theo một cách hợp lý hơn, biết tôn trọng người 
khác hơn. Đây chính là chiếc chìa khóa đầu tiên để 
mở ra cánh cửa đi vào tâm hồn người khác, xóa bỏ đi 
cảm giác cô đơn khi đang sống chung giữa những con 
người. 


28 


Lên non cho biết non cao... 


ông ai yêu thương chúng ta bằng cha 
mẹ. Điều này hẳn là sẽ không có ai 


trong chúng ta phải phản đối, vì nó hầu như đúng với 
mọi trường hợp. Từ anh nông dân một nắng hai sương 
cho đến cô thợ dệt tăng ca tận 2 giờ sáng, từ người công 
nhân xưởng máy lấm lem dầu nhớt cho đến bác hàng 
rong chân thấp chân cao đi khắp các nẻo đường, từ 
người phu quét đường lặng lẽ nhặt sạch từng tờ giấy 
rác cho đến anh xích-lô cọc cạch sáng sớm đến chiều 
tối... Mỗi giọt mồ hôi mà họ nhỏ xuống đều là cho con, 
vì con, lo cho con trong hiện tại và cho cả tương lai. 
Những anh nông dân, những cô thợ dệt, những người 
công nhân, những bác hàng rong... tất cả đều bất chấp 
những gian lao khó nhọc đang đè nặng trên đôi vai 
mình, vẫn luôn vui tươi hớn hở khi kỳ vọng về một 
tương lai huy hoàng xán lạn cho con cái. Những mảnh 
bằng cử nhân, bác sĩ hay thạc sĩ trong tương lai không 
thể không lóng lánh trên đó những giọt mồ hôi mà họ 
đã ngày đêm âm thầm nhỏ xuống. Tất cả đều là vì con, 
hy sinh cho conl 


Nhưng điều nghịch lý ở đây là, cũng chính các bậc 
cha mẹ lại là những người thường gây khổ tâm cho 


29 


A2 2 00 cô 4/222 

con cái nhiều nhất do những bất đồng trong suy nghĩ, 
quan điểm hoặc cảm nhận. Người khác có thể không 
hiểu ta, điều đó cũng thường thôi và chưa có gì đáng 
nói, nhưng nếu cha mẹ không hiểu ta thì e rằng tai 
họa sẽ ập xuống không biết lúc nào! Đã qua rồi cái 
thời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đớ' với những cuộc hôn 
nhân éo le làm cho con cái đôi khi phải khổ sở suốt đời, 
nhưng thật ra thì kịch bản đó ngày nay vẫn còn đang 
được diễn lại với những hình thức mới! 


Khi trao phần thưởng xuất sắc cho một học sinh, 
cô giáo hỏi: “Lớn lên em dự định sẽ làm gì” Cô bé đáp: 
“Thưa cô, em sẽ làm bác sĩ, làm cô giáo và làm họa sĩ.” 
Cô giáo bật cười: “Sao em chọn nhiều thế? Cô bé đáp: 
“Thưa cô, không phải chỉ mỗi mình em chọn đâu ạ. Em 
sẽ làm bác sĩ theo ý ba, làm cô giáo theo ý mẹ, và làm 
họa sĩ theo ý em.” 


Phía sau tính hài hước trong câu chuyện này là 
một thực trạng mà chúng ta không thể phủ nhận. Rất 
nhiều bậc cha mẹ ngày nay không hề biết rằng họ đang 
làm khổ con cái khi vô tình hay cố ý áp đặt những cách 
suy nghĩ, sở thích, nguyện vọng của mình lên con cái. 
Một người bạn thân của tôi đã theo học Đại học Bách 
khoa “theo ý ba” để trỏ thành kỹ sư cơ khí trong khi 


30 


Lên non cho biết non cao 


anh thực sự yêu thích văn chương và đã từng có một 
truyện ngắn được đăng báo từ thời trung học! Bây giờ, 
anh chàng mở một garage sửa chữa xe hơi, mỗi ngày 
đều phải chui ra chui vào dưới gầm xe tối om đầy dầu 
nhớt, đành thả trôi giấc mộng văn chương của một 
thời xa vắng... 


Áp lực của các bậc cha mẹ ngày nay không biểu 
hiện một cách thô bạo qua những mệnh lệnh cứng 
nhắc như xưa kia, nhưng lại thường được tạo ra từ 
những tỉ tê tâm sự, những ước ao mong đợi mà không 
một người con hiếu thảo nào có thể không lưu tâm. 
Và vì thế, trước ngưỡng cửa vào đời không ít các em 
đã chọn sai phương hướng. Trong những năm tôi còn 
dạy học, hầu hết những học trò cuối cấp 3 của tôi đều 
luôn chờ dịp để tranh thủ một lời khuyên về việc chọn 
hướng đi cho tương lai. Vì thế, thỉnh thoảng tôi thường 
có những buổi nói chuyện cởi mở với các em vào dịp 
cuối tuần về đề tài này. Hầu như tất cả các em đều 
bày tỏ sự băn khoăn, ray rứt khi sự chọn lựa của mình 
không hoàn toàn phù hợp với ý muốn của ba hoặc của 
mẹ! Trong những trường hợp đó, tôi thường khuyên 
các em hãy cố gắng vượt qua khoảng cách với ba mẹ để 
đạt đến một sự cảm thông hài hòa, thay vì là đối đầu 
bằng những lý lẽ đúng, sai, phải, trái. 


j1 


A4 (2 00 cô 4/222 

Khoảng cách giữa các bậc cha mẹ và con cái là điều 
hoàn toàn có thể hiểu được. Về mặt thời đại, sự phát 
triển nhanh chóng của xã hội hiện đại đã làm cho thế 
hệ đi trước dễ dàng trở nên tụt hậu. Cách đây vài ba 
mươi năm, rất nhiều ngành học hiện nay chưa có mặt 
tại nước ta. Để cho các bậc cha mẹ hiểu hết được những 
điều ấy cũng đã là một khó khăn, huống hồ là thuyết 
phục các vị về việc chọn ngành nào là thích hợp! 


Hơn thế nữa, rất nhiều quan điểm sống trong xã 
hội cũng đang thay đổi một cách nhanh chóng, từ việc 
giao tiếp bạn bè cho đến cung cách học tập, làm việc, 
đều có nhiều điều không giống với trước kia. Trong khi 
đó, tâm lý chung của các bậc cha mẹ đều là lo lắng cho 
sự “an toàn” của con cái, luôn sợ rằng con cái mình sẽ 
dễ dàng hư hỏng khi tiếp xúc với những “cái mớ?”, “cái 
lạ? đầy “nguy hiểm”. Ngược lại, các bạn trẻ ngày nay 
lại rất cần đến những cơ hội tiếp xúc rộng rãi để học 
hỏi, rèn luyện và trưởng thành, bởi những kiến thức 
cần đến trong xã hội ngày nay đã hoàn toàn không thể 
được cung cấp đủ trong phạm vi nhà trường. 


Sự khác biệt về nhu cầu và quan điểm giữa hai thế 
hệ đang được đẩy ra đến một khoảng cách xa nhất 
vì tốc độ phát triển quá nhanh của mọi thứ trong 


32 


Lên non cho biết non cao 


thời hiện đại. Và điều đó khiến cho nhiều bậc cha mẹ 
không thể cảm thông được với những suy nghĩ, tình 


cảm cũng như nhu cầu của con cái. 


Mặt khác, các bậc cha mẹ luôn phải chịu nhiều áp 
lực nặng nề từ công việc mưu sinh hằng ngày cũng 
như sự lo lắng cho tương lai con cái. Điều này tạo ra 
tâm lý căng thẳng thường xuyên khi họ quay về với 
môi trường gia đình. Điều mà họ luôn cần đến là một 
bầu không khí vu tươi thư giãn, chia sẻ và xoa dịu từ 
con cái. Thế nhưng rất ít bạn trẻ hiểu được điều này. 
Các bạn thường đòi hỏi ở cha mẹ nhiều hơn là quan 
tâm những gì cha mẹ cần đến ở mình. Và chính vì thế 
mà khoảng cách giữa đôi bên càng có nhiều nguy cơ 
gia tăng hơn nữa. 


Thật đáng buôn khi chính những người thương 
yêu nhau nhất lại không thể hiểu và cảm thông được 
nhau. Đây chính là một trong những nguyên nhân 
thường gặp nhất đang đe dọa cuộc sống hạnh phúc của 
nhiều gia đình. Con cái nhiều khi trở thành những 
chiếc bóng đi về lặng lẽ, không dám bày tỏ bất cứ điều 
gì với cha mẹ, trong khi cha mẹ thì luôn bực dọc, cáu 
gắt vì không thấy được những điều mình mong muốn 
ở nơi con cái. Tâm trạng cô độc và cách biệt bao trùm 
cả bầu không khí gia đình, ngay cả khi mọi người vẫn 
cùng nhau chung sống dưới một mái nhà và gặp gõ 
nhau mỗi ngày! 


33 


A1 2 00 cô 4/222 

Vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta 
nhận biết và cố gắng vượt qua những khoảng cách tạo 
ra do sự khác biệt giữa hai thế hệ. Một khi các bậc cha 
mẹ nhận biết được rằng con cái không thể có những 
suy nghĩ, tình cảm và quan điểm sinh hoạt hoàn toàn 
giống như mình, họ sẽ biết lắng nghe với một thái độ 
cởi mở hơn, và do đó mà có thể hiểu được tâm tư, tình 
cảm của con cái. Ngược lại, khi con cái cũng nhận biết 
được những gì đang đè nặng trong tâm tư, tình cảm 
của cha mẹ, chúng sẽ biết được những gì nên làm để 
giảm bớt gánh nặng tinh thần cũng như vật chất cho 
cha mẹ. Bầu không khí gia đình nhờ đó sẽ trở nên cởi 
mở hơn, dễ cảm thông hơn, và khoảng cách giữa hai 
thế hệ sẽ có thể được rút ngắn dần đến mức tối thiểu. 


_ ` 2+ Z* z hs ` ` - 
Thật ra, việc đòi hói con cái có thể hoàn toàn hiểu 
và cảm thông được gánh nặng của các bậc cha mẹ cũng 
là điều hơi quá sức. Ca dao xưa có câu: 


Lên non mới biết non cao, 
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ. 


Dù vậy, kẻ chưa lên non cũng không thể nói là 
hoàn toàn không biết đến những khó khăn khổ nhọc 
của người leo núi. Dẫu chưa nuôi con cũng không thể 
không biết đến công lao khó nhọc đêm ngày của cha 
mẹ. Dù chưa thể cảm nhận được một cách hoàn toàn 


34 


Lên non cho biết non cao 


sâu sắc và đầy đủ như khi tự mình nuôi con, nhưng 
các bạn trẻ cũng cần phải biết một điều là: Trên thế 
gian này, không có ai thương yêu và lo lắng cho chúng 
ta bằng cha mẹ. Hiểu được điều đó rồi thì mọi khoảng 
cách đều sẽ có thể dễ dàng vượt qua, mọi sự bất đồng 
đều có thể được giải quyết một cách hài hòa, êm đẹp. 


bb) 


lâu tôm nấu với ruột bầu... 


¡nh Thánh kể lại rằng khi đức Chúa 
sáng tạo ra loài người, ngài đã lấy 


xương sườn của người đàn ông để tạo ra người đàn bà 
và cho người đàn bà ấy làm vợ anh ta. 


Chuyện đã quá lâu nên chúng ta cũng khó lòng 
biết được là sự thật xưa kia đã diễn ra như thế nào. 
Tuy nhiên, điều làm tôi quan tâm nhiều nhất trong 
mẩu chuyện này lại chính là cách hiểu về mối quan hệ 
vợ chồng. Bất kể rằng người đàn bà có thật được làm 
từ xương sườn của người đàn ông hay không, thực tế 
là chúng ta chỉ có được một cuộc hôn nhân lý tưởng 
khi hai người thực sự trở thành một phần thân thể 
và tâm hồn của nhau. Nói cách khác, mỗi người đều 
phải cảm nhận được những buồn vui của người kia 
như của chính mình, cùng nhau chia sẻ tất cả những 
lo toan, bực dọc cho đến những hạnh phúc ngọt ngào 
trong cuộc sống. Chỉ có như vậy thì hôn nhân giữa hai 


1Sáng thế 2:15-24 - Đức Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người... lấy 
cái xương sườn đã rút từ người ra, làm thành một người đàn bà... 


36 


Râu tôm nấu với ruột bầu 


người mới thực sự là nền tảng vững chắc cho tòa lâu 
đài hạnh phúc mà trong đó những đứa con sẽ ra đời 
và khôn lớn. 


Vì thế, mỗi khi chứng kiến một cuộc hôn nhân đổ 
võ hay phải tổn tại trong đau khổ, tôi thường nói đùa 
rằng đó là một trường hợp nhận... lầm xương sườn 
người khác! 


Đó là nói theo cách hoàn toàn biểu trưng, để chỉ 
rõ rằng hạnh phúc thực sự trong hôn nhân chỉ có thể 
đạt được với sự hòa hợp giữa hai người, hay nói theo 
cách khác là hai người “£uy hai mà một”! Nhưng xét 
cho cùng lý, nếu mỗi người chỉ có một cái “xương sườn” 
để đi tìm, thì rõ ràng việc “nhận lầm” của người khác 
cũng là điều thường xuyên phải xảy ra thôi. Hơn thế 
nữa, nếu không may cái “xương sườn” của tôi lại nằm 
đâu đó cách tôi vài trăm cây số hoặc ở tận bên kia bờ 
đại dương, thì biết làm sao mà “ráp lạ?! 


Trên đất nước hình cong chữ S này, ông bà ta xưa 
kia đã từng nói một cách hình tượng và hợp lý hơn về 
một cuộc hôn nhân lý tưởng. Hãy nghe câu ca dao này: 


Râu tôm nấu với ruột bầu, 
Chồng hòa vợ thuận gật đầu khen ngon. 


bYi 


AA/2/20/22/2//22//402/2/Ấ40/2E/4//2 

Thế là đã quá rõ vấn đề. Chỉ cần được “chồng hòa 
vợ thuận” thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi 
buồn vui đều có thể san sẻ, và mọi bất đồng cũng không 
còn là trở lực. Triết lý sống ở đây đơn giản và mộc mạc 
nhưng lại hết sức thiết thực và chí tình, chí lý, như 
được diễn đạt một lần nữa mạnh mẽ hơn qua câu tục 
ngữ: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.” 


Hiểu theo cách này thì chúng ta có thể yên tâm 
không còn sợ chuyện... nhận lầm “xương sườn” người 
khác. Và vấn đề hạnh phúc lứa đôi trong hôn nhân 
cũng không còn là chuyện “duyên phận trời chở, 
“phải sao chịu vậy”! Chìa khóa của vấn đề chính là 
nằm trong yếu tố “chồng hòa vợ thuận”, mà điều đó 
thì không ai có thể mang đến cho chúng ta, chỉ có tự 
ta phải nỗ lực và khéo léo trong ứng xử mới có thể đạt 
đến mà thôi. Ở đây không có chỗ cho những biện bạch 
đúng sai, phải trái hay tốt xấu, hơn kém. Chỉ cần vợ 
chồng đồng thuận một lòng, “phu xướng phụ tùy” là 
đã có thể đủ để đảm bảo cho một cuộc sống gia đình 
hạnh phúc. 


Người vợ hoặc chồng của bạn chắc chắn là người 
bạn đem lòng yêu thương nhiều nhất, nhưng không 
nhất thiết - và thường không thể là người có nhiều 
ưu điểm nhất, giỏi giang nhất hoặc xinh đẹp, đáng 


38 


Râu tôm nấu với ruột bầu 


yêu nhất như ảo tưởng của không ít bạn trẻ khi vừa 
mới lập gia đình. Tâm lý tự nhiên khi đang yêu là bạn 
thường chỉ nhìn thấy toàn những... ưu điểm của người 
yêu. Nhưng một khi đã kết hôn, bạn không thể mong 
rằng ảo tưởng đó sẽ tiếp tục tổn tại. Người vợ hoặc 
chồng của bạn chắc chắn là có một số ưu điểm nhất 
định nào đó mà bạn đã chọn lựa, nhưng cũng chắc 
chắn là còn có rất nhiều người khác giỏi giang hơn, 
tuyệt vời hơn nữa... Chỉ có điều họ không phải là người 
bạn đã chọn! Và bạn không thể thất vọng khi nhận ra 
điều đó. Tương tự, mỗi con người đều có những khuyết 
điểm, ý trung nhân của bạn cũng không phải là ngoại 
lệ, vì thế anh ấy hoặc cô ấy cũng phải có những khuyết 
điểm, những tật xấu, ngay cả những khuyết điểm hay 
tật xấu mà trước đây bạn chưa từng nhận thấy. Bạn 
phải biết chấp nhận những điều đó thay vì là thở 
than, thất vọng. Vả lại, suy cho cùng thì bản thân bạn 
cũng không thể là người hoàn hảo, và cũng có không ít 
những khuyết điểm hay tật xấu mà trước đây anh ấy 
hoặc cô ấy chưa từng nhận biết. Chẳng thế mà ông bà 
xưa vẫn thường nói “Nổi nào vung nấy” đó sao? 

Râu tôm là thứ mà các bà nội trợ vặt bỏ đi vì chẳng 
có mùi vị gì. Ruột bầu nói ở đây hẳn là thứ bầu già, 
hạt đã hơi cứng, nên khi nấu phải cắt bỏ ruột đi để tô 


canh không bị chua. Vì thế, râu tôm mà nấu với ruột 


39 


4⁄24 (2⁄00 cô 4/222 

bầu thì chắc chắn là đôi vợ chồng này đã chẳng có gì 
để ăn, phải nhặt lấy những thứ người ta bỏ đi để mang 
về dùng qua bữa. Nghèo khó đến thế nhưng họ vẫn giữ 
được sự hòa thuận với nhau, nên cho dù phải ăn bát 
canh nấu bằng những thứ bỏ đi mà vẫn cùng nhau vui 
vẻ “gật đầu khen ngo”. 


Hạnh phúc không đến từ bát canh “râu tôm, ruột 
bầư”, mà đến từ sự hòa thuận của đôi vợ chồng ngay 
trong những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực nhất. Nếu 
như họ đã có thể giữ được sự hòa thuận ngay cả trong 
những hoàn cảnh ấy, thì liệu còn nghịch cảnh nào có 
thể chia lìa được họ? 


Để thấy rõ hơn giá trị của sự hòa thuận giữa vợ 
chồng với nhau, chúng ta hãy thử nhìn qua một vài 
số liệu thống kê thực tế về tình hình chung sống của 
những đôi uyên ương bên trời Tây, nơi mà nền văn 
minh khoa học và những thành tựu vật chất đang dẫn 
đầu toàn thế giới. 


Tạp chí New York Times số ra ngày 19 tháng 4 
năm 2005 công bố kết quả một cuộc nghiên cứu được 
các nhà khoa học Hoa Kỳ tiến hành kéo dài qua nhiều 
thập kỷ. Theo kết quả phân tích trong cuộc nghiên 
cứu này, tỷ lệ ly hôn tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 
1980 chiếm đến 41% trong tổng số các cặp vợ chồng 
đã chính thức kết hôn! Tỷ lệ này sau đó có giảm dần, 


40 


Râu tôm nấu với ruột bầu 


và đến năm 2002 thì dừng ở mức khoảng 31%, nghĩa 
là cứ 3 cặp kết hôn thì gần như là có một cặp sẽ ly 
hôn! Những người thực hiện cuộc nghiên cứu cũng lưu 
ý một kết quả phân tích cho thấy là nếu tính riêng 
những cặp vợ chồng đều đã tốt nghiệp đại học thì tỷ lệ 
ly hôn vào khoảng năm 2002 là 20%, thấp hơn nhiều 
so với tỷ lệ chung. Cuộc nghiên cứu này cũng cho biết 
là có 60% những vụ ly hôn đã xảy ra trong khoảng 10 
năm đầu sau khi kết hôn, và tỷ lệ này lên đến hơn 
80% nếu thời gian quan sát là 20 năm. Điều này cũng 
có nghĩa là trong tất cả các vụ ly hôn, chỉ có chưa đến 
20% đủ may mắn để cùng nhau chung sống được hơn 
20 năm! 


Những cô dâu còn quá trẻ có khuynh hướng sẽ ly 
hôn nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong số 
những cô gái kết hôn ngay khi vừa đủ tuổi, có đến 59% 
sẽ ly hôn trong vòng 15 năm sau đó. Với những người 
kết hôn ở độ tuổi chín chắn hơn, khoảng 25 trở lên, tỷ 
lệ ly hôn giảm thấp hơn rõ rệt. 


Cũng may là tỷ lệ ly hôn ở nước ta nói riêng và Ở 
châu Á nói chung chưa đến mức... khủng khiếp như 
thết Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với số liệu phân 
tích các vụ ly hôn tại Hoa Ky khi cho thấy những người 
da trắng có khuynh hướng ly hôn nhiều hơn, chiếm 
27%, người Mỹ gốc Phi là 22%, và những người gốc 
châu Á chỉ chiếm 8%. 


4I 


4⁄24 (0/4 cô 4/222 

Tại Anh quốc, Grant Thornton đã tiến hành một 
cuộc nghiên cứu phân tích các nguyên nhân dẫn đến 
ly hôn trong 2 năm 2003 và 2004 với kết quả như sau: 
ly hôn do vợ hoặc chồng có quan hệ ngoại tình chiếm 
29% trong năm 2003, giảm còn 27% trong năm 2004; 
ly hôn do những căng thẳng trong gia đình chiếm 11% 
trong năm 2008 nhưng tăng đến 18% trong năm 2004; 
ly hôn do những xúc phạm về thể chất hoặc tỉnh thần 
chiếm 10% trong năm 2003 nhưng tăng đến 17% trong 
năm 2004; và ly hôn do nghiện ngập, cờ bạc chiếm từ 
õ% đến 6%, tương đương với số vụ ly hôn do một trong 
hai người quá say mê công việc. 


Về nguyên nhân ly hôn do có quan hệ tình dục 
với người thứ ba, cuộc nghiên cứu này cho thấy số vụ 
ngoại tình của nam giới chiếm từ 55% đến 75%; còn 
phụ nữ chỉ chiếm từ 25% đến 45%. Tuy nhiên, những 
nguyên nhân gây căng thẳng trong gia đình lại đến từ 
phụ nữ là 78%, so với nam giới chỉ chiếm 22%. 


Cho đến gần đây, các nhà nghiên cứu vẫn tin rằng 
ảnh hưởng xấu của những vụ ly hôn đối với con cái 
chỉ là trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, với những 
quy mô nghiên cứu sâu rộng và lâu dài hơn, nhận xét 
này đến nay đã hoàn toàn thay đổi. Ảnh hưởng của 
những vụ ly hôn giữa cha mẹ có thể bộc lộ rất lâu sau 


42 


Râu tôm nấu với ruột bầu 


đó, nhất là khi những đứa con của họ đến tuổi kết hôn. 
Các chuyên gia vẫn còn tranh cãi nhau khá nhiều về 
mức độ ảnh hưởng xấu của những vụ ly hôn đối với con 
cái khi chúng tự mình xây dựng một gia đình. Giáo sư 
Mavis Hetherington của trường Đại học Virginia ghì 
nhận một kết quả nghiên cứu được công bố vào năm 
2000 cho thấy có 70% con cái của những gia đình ly 
hôn có khuynh hướng cho rằng ly hôn là giải pháp 
thỏa đáng cho những rắc rối trong hôn nhân, ngay cả 
khi đã có con cái. Đối với những cặp vợ chồng mà cha 
mẹ trước đây không ly hôn thì chỉ có 40% chấp nhận 
giải pháp này. 

Không cần phải nói, chúng ta ai cũng có thể thấy 
rằng mỗi một cuộc ly hôn để lại những hậu quả xấu 
như thế nào, về kinh tế gia đình, về sự nuôi dưỡng và 
giáo dục con cái, nhưng trên hết là hạnh phúc thực sự 
của những người trong cuộc. Có thể nói là một cuộc 
hôn nhân không trọn vẹn sẽ để lại những vết thương 
âm ỉ trong lòng mỗi người cho đến tận cuối đời, không 
dễ gì có thể hàn gắn được. 


Chúng ta không phủ nhận là vẫn có những trường 
hợp mà ly hôn là giải pháp duy nhất để chọn lựa, khi 
hai vợ chồng hoàn toàn không hòa hợp nhau và liên 
tục xảy ra những xung đột, mâu thuẫn. Tuy nhiên, 


45 


1⁄2 y 220 (20/2 œ2 vÉ70 

trong phần lớn các trường hợp thì vấn đề rất hiếm khi 
phát triển nghiêm trọng đến thế, nếu mỗi người đều 
sớm nhận ra và có những cách ứng xử thích hợp để bảo 
vệ hạnh phúc gia đình. 


Một người vợ mẫu mực khi được hỏi về bí quyết giữ 
vững hạnh phúc gia đình trong hơn 50 năm qua đã 
trả lời một cách dí dỏm nhưng vô cùng sâu sắc: “Có gì 
đâu. Đó là nhờ tôi và ông nhà tôi đều có học khiêu vũ, 
nên chúng tôi biết cách khiêu vũ cùng nhau. Khi một 
người bước tồi thì người kia phải lùi, nhờ đó mà luôn 
có thể lui tới nhịp nhàng. Nếu cả hai cùng bước tới thì 
tất nhiên phải dẫm vào chân nhau, không thể cùng 
nhau khiêu vũ cho đến hết bản nhạc.” 


Tục ngữ Việt Nam ghi lại kinh nghiệm sống này 
một cách cụ thể như sau: 


Chồng giận thì vợ bớt lời, 
Cơm sôi bớt lửa một đời không khê! 


Để ăn được bát canh “râu tôm nấu với ruột bâầư” 
một cách ngon lành, thật cũng không dễ dàng gì. Tuy 
nhiên, những gì mà chúng ta nhận được trong cuộc 
sống gia đình hòa thuận chắc chắn là sẽ hết sức xứng 
đáng với công sức đã bỏ ra để đạt được điều đó! 


44 


Những tâm tình cô đơn 


(2: người sinh ra vốn dĩ đã phụ thuộc 
vào nhau. Không ai có thể tự mình tìm 
được một cuộc sống vui tươi hạnh phúc thực sự mà lại 
không nhờ đến những người chung quanh. 


Những mối quan hệ phức tạp giữa người và người 
không phải có thể dễ dàng hiểu hết được. Từ quan hệ 
thân thiết cùng huyết thống như anh chị em trong gia 
đình, cho đến bà con thân tộc, mở rộng ra bên ngoài 
xã hội là bạn bè trong nhiều quan hệ khác nhau. Tuy 
nhiên, cũng không thể lấy yếu tố huyết thống mà hoàn 
toàn phân biệt chỗ thân sơ. Có những người bạn chí 
cốt, bạn tri âm mà sự thân thiết cũng không kém gì 
anh em ruột thịt. 


Mỗi một mối quan hệ như thế đều có những yêu 
cầu giao tiếp, ứng xử khác nhau để đạt được sự hòa 
hợp và gìn giữ cho được lâu bền, thân mật. Nếu không 
được như vậy, nghĩa là không có được những mối quan 
hệ thân mật và bền vững quanh ta, chúng ta chắc 
chắn sẽ rơi vào tâm trạng lẻ loi, cô độc, cho dù quanh 


45 


1⁄22 1⁄22 tÙ¿/ cÊ 27 

ta vẫn luôn có nhiều người vây quanh. Bởi vì tất cả 
những con người ấy lại chẳng có ai để ta có thể cùng 
sẻ chia những buồn vui, được mất trong đời. 


Ý nghĩa thực sự của một cuộc sống hạnh phúc luôn 
nằm ở chính những gì mà bạn đang cảm nhận trong 
từng giây phút hiện tại, và hoàn toàn không nằm ở 
những mục tiêu tỉnh thần hay vật chất mà bạn đang 
theo đuổi. Cho dù những mục tiêu ấy có lớn lao, cao cả 
đến đâu đi chăng nữa, chúng vẫn luôn là một cái bóng 
ở phía trước mà không phải là những gì bạn thật có. 


Và nếu xét đến tâm trạng trong hiện tại của chúng 
ta, thì điều rõ ràng là những mối quan hệ hòa hợp 
quanh ta luôn đóng vai trò quan trọng nhất. Bạn 
không thể có được một tâm trạng vui tươi thanh thản 
nếu bạn đang có những vướng mắc trong quan hệ với 
những người quanh mình. Cho dù đó chỉ là xích mích, 
bất hòa nho nhỏ hay mâu thuẫn, căng thẳng gay gắt 
vì có những bất đồng không thể vượt qua, tất cả đều sẽ 
góp phần ngăn cản bạn đạt được những niềm vui trọn 
vẹn trong đời sống. Và hơn thế nữa, mọi sự vướng mắc 
trong quan hệ tình cảm nếu không được giải quyết 
thỏa đáng đều sẽ có nguy cơ dẫn đến sự đổ võ, chấm 
dứt. Và mỗi một quan hệ chấm dứt đều là dấu hiệu 


cho thấy bạn đang đến gần bờ vực của sự cô đơn. 


46 


Những tâm tình cô đơn 


Mặc dù sống cô độc là điều không ai mong muốn, 
nhưng để tạo ra và duy trì những mối quan hệ tình 
cảm quanh mình lại không phải là việc bao giờ cũng 
dễ dàng. Rất nhiều người trong chúng ta đã vô tình 
hay cố ý đánh mất đi những cơ hội quý giá để bảo vệ 
quan hệ tình cảm trong cuộc sống, và rồi phải đến một 
thời điểm muộn màng về sau mới nhận ra được rằng 
đó là điều sai lầm rất lớn. Cũng chính vì thế mà hầu 
hết trong chúng ta không ai là chưa từng nếm trải 
cảm giác cô đơn ở từng mức độ khác nhau. Có những 
nỗi cô đơn chỉ thỉnh thoảng tìm đến, lại có những nỗi 
cô đơn đeo đuổi ta trong một thời gian dài, thậm chí 
có thể là suốt đời. Nhưng thật ra thì những điều đó 
không mang ý nghĩa số phận như nhiều người vẫn 
tưởng. Đó chỉ là những kết quả rất cụ thể phản ánh 
cung cách giao tiếp và ứng xử của chúng ta trong cuộc 
sống mà thôi. 


Thật ra, tâm trạng cô đơn chính là hệ quả của 
trạng thái không đạt được sự hòa hợp với người khác. 
Khi chúng ta không hòa hợp được với những người 
mà ta giao tiếp, ta cảm thấy cô đơn giữa xã hội; khi ta 
không đạt được sự hòa hợp với hết thảy bạn bè, ta cảm 
thấy cô đơn trong tình bạn; khi ta không đạt được sự 
hòa hợp với những người trong gia đình, ta cảm thấy 
cô đơn ngay chính trong môi trường gia đình; và khi 


47 


AA/2/20/22/2//22//4/2/2/Ấ/2/2E/4//2 

ta không đạt được sự hòa hợp với người yêu hoặc với 
người bạn đời của mình, ta cảm thấy cô đơn trong tình 
yêu... Mọi thứ có thể không có gì thay đổi, nhưng chỉ 
cần ta thay đổi được khả năng tiếp xúc, hòa hợp của 
mình với người khác, chúng ta sẽ có thể cảm nhận 
được ngay rằng tâm trạng cô đơn không còn nữa. 


Để có thể hòa hợp với người khác, chúng ta không 
thể không lưu ý đến yếu tố tâm lý của từng con người 
khác nhau. Và bởi vì bản chất tâm lý của con người 
luôn hết sức phức tạp, nên chúng ta không thể đánh 
giá mọi sự việc qua dáng vẻ bên ngoài hoặc qua các 
yếu tố vật chất. Cho dù tình đời vẫn rất thường có 
khuynh hướng “Bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại 
thâm sơn hữu khách la?,® nhưng đó chỉ là nói đến 
những quan hệ hời hợt mang tính trục lợi, không phải 
là những mối quan hệ tình cảm chân thật. Trong quan 
hệ tình cảm chân thật, nếu bạn quá đặt nặng yếu tố 
vật chất sẽ rất dễ có nguy cơ xúc phạm đến lòng tự 
trọng của người khác. 


Nhưng ngược lại, nếu không thông qua những biểu 
hiện cụ thể bằng vật chất, bạn cũng khó nói lên được 
tình ý sâu xa của mình. Mặc dù không phải yếu tố 
chính, nhưng vật chất bao giờ cũng là cầu nối cụ thể 
TBần cư náo thị........ hữu khách lai: Người nghèo khó ở giữa chợ 

đông cũng không ai thăm hỏi, còn người giàu có thì dù ở trong 


núi sâu cũng có người tìm đến. 


48 


Những tâm tình cô đơn 


để những suy nghĩ, tình cảm của bạn được thể hiện ra 
bên ngoài. Hơn thế nữa, chính điều kiện vật chất mới 
có thể giúp đỡ một cách cụ thể trong những trường hợp 
người thân của chúng ta đang gặp khó khăn. Vì thế, 
chọn lựa một cách biểu hiện như thế nào luôn là yếu tố 
rất quan trọng để tạo ra hình ảnh của bạn trong lòng 
người khác. 

Trong thực tế, sự chân thành và khéo léo trong ứng 
xử thường giữ vai trò quan trọng hơn so với những giá 
trị vật chất. Chính sự chân thành trong giao tiếp sẽ 
luôn giúp ta nhận biết được phương thức ứng xử thích 
hợp trong từng trường hợp, và sự khéo léo trong giao 
tiếp chính là cách thể hiện những phương thức ấy sao 
cho đạt được hiệu quả giao tiếp tốt, nghĩa là có thể 
giúp chúng ta biết cách sử dụng yếu tố vật chất một 
cách thích hợp nhất và qua đó có thể đạt đến sự hòa 
hợp. 


Mặt khác, bất chấp sự đa dạng và phức tạp của 
những mối quan hệ tình cảm khác nhau, việc duy trì 
và phát triển các mối quan hệ tình cảm trong cuộc 
sống luôn có một điểm khởi đầu rất chung, đó là yếu tố 
tâm lý chung hay bản chất của mọi con người. Từ thuở 
xa xưa, Khổng Tử đã mô tả điều này qua một câu nói 
nổi tiếng đến tận ngày nay: “Điều mình không muốn 
thì đừng làm cho người khác.” Bởi vì có những điều 


1Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. (#,Øf7£@3&24*^-. ) 


49 


A4 (2 00 cô 4/222 

“không muốn” rất chung giữa tất cả mọi con người, 
nên chúng ta có thể suy diễn từ cảm nhận của mình 
để biết được cảm nhận của người khác, như tục ngữ 
ta có câu: “Suy bụng ta ra bụng người.” Tất nhiên là 
điều này chỉ đúng trong trường hợp ta đang xét đến 
những “cái chung” giữa tất cả mọi người, mà không 
phải là những cảm nhận mang tính cá biệt. Kệ số 129 
trong kinh Pháp Cú nói lên những ý nghĩa minh họa 
cho điều này: 


» 1t › 
Sát 1b áx. 
Nhất thiết cụ đao trượng, 
Nhất thiết giai úy tử, 

Dĩ tự đạc tha tình, 
Mạc sát giáo tha sát. 


Mọi người sợ dao gậy, 

Mọi người đều sợ chết, 

Do mình hiểu được người, 
Không giết, không bảo giết. 


Đây chỉ nói đến những “cái chung” trong việc tham 
sống sợ chết, “không muốn” phải chịu đựng sự đánh 
đập, hành hạ... Tương tự như vậy, chúng ta cũng có 


50 


Những tâm tình cô đơn 


thể suy luận để biết thêm nhiều “cái chung” khác giữa 
bản thân ta và người khác, những điều mà bất cứ ai 
cũng đều “không muốn! 


Chỉ cần không có ai làm bất cứ điều gì gây tổn hại 
đến người khác thì chắc chắn cuộc sống này đã tốt đẹp 
hơn rất nhiều rồi, huống hồ mỗi người chúng ta còn có 
thể lưu tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ những buồn 
vul trong cuộc sống thì hạnh phúc tất nhiên sẽ không 
còn là một mục tiêu xa vời nữa. Tr một môi trường như 
vậy, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được sự hòa 
hợp với mọi người quanh ta, và do đó sẽ mãi mãi thoát 
khỏi tâm trạng lẻ loi, cô độc trong cuộc sống. 


Trong những phần tiếp theo của tập sách này, 
chúng ta sẽ thử tìm hiểu qua về một số những khuôn 
vàng thước ngọc trong giao tiếp ứng xử. Điều cần lưu 
ý ở đây là, những điều này hoàn toàn không dựa trên 
những kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại - cho dù 
là rất phù hợp với những hiểu biết khoa học hiện nay - 
mà là dựa trên những lời dạy của đức Phật từ cách đây 
hơn 2ð thế kỷ, được ghi chép lại trong rất nhiều kinh 
điển với những tên gọi quen thuộc được nhiều người 
biết đến là Lục hòa kính và Tứ nhiếp pháp. Chúng ta 
sẽ lần lượt xem xét qua việc vận dụng những nguyên 
tắc này trong cuộc sống. 


51 


Lục hòa kính là gì? 


/: khi đức Phật thành đạo, ngài bất 
đầu công cuộc giáo hóa khắp nơi, đem 
những hiểu biết thiết thực về một đời sống giải thoát 
- an vui và hạnh phúc - để truyền dạy cho tất cả mọi 
người. Rất nhiều người sau khi nhận hiểu được những 
điều ngài truyền dạy đã quyết định rời bỏ đời sống thế 
tục để có thể chuyên tâm thực hành một cuộc sống an 
lạc, gọi là xuất gia. Những người xuất gia cùng nhau 
chung sống để hỗ trợ cho nhau trong việc tu tập và tạo 
thành Tăng đoàn đầu tiên trên trái đất này. 


Nhưng các vị tăng sĩ xuất gia xét cho cùng cũng 
chỉ là những người vừa buông bỏ cuộc sống thế tục. 
Cho dù có quyết tâm sống một cuộc đời đạo hạnh, 
nhưng họ cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều 
dứt trừ được hết những thói hư tật xấu vốn có đã lâu 
đời. Vì thế, điều chắc chắn là họ cũng mang theo vào 
Tăng đoàn ít nhiều những tập quán cũ. Trong thời 
gian tu tập, khi chưa hoàn toàn đạt được sự giải thoát, 
những thói hư tật xấu của mỗi người chắc chắn sẽ tạo 
ra những va chạm, mâu thuẫn không thể tránh khỏi 
trong tập thể Tăng đoàn. 


52 


Lục hòa kính là gì? 


Đức Phật hoàn toàn thấu hiểu được thực tế đó, và 
ngài cũng chưa bao giờ đòi hỏi các vị xuất gia phải 
ngay lập tức chứng đắc thánh quả hay đạt được sự giải 
thoát rốt ráo. Vì thế, ngài đã chỉ dạy những phương 
pháp để duy trì đời sống hòa hợp trong Tăng đoàn, tạo 
điều kiện trước hết cho nếp sống giải thoát. Chính các 
phương pháp này là khuôn vàng thước ngọc cho tất cả 
những người xuất gia vào thời đức Phật cũng như sau 
này, giúp tạo ra sự thương yêu hòa hợp trong tập thể 
tăng chúng, cho dù là ở bất cứ nơi đâu. 


Những phương pháp này được nhiều kinh điển ghi 
chép lại thành một hệ thống cụ thể gọi là Lục hòa 
kính (2Xf#=3), nghĩa là sáu phương pháp hòa thuận 
và tôn kính lẫn nhau. Tất cả những người xuất gia 
đều phải ghi nhớ và thực hiện đúng theo sáu phương 
pháp mang tính nguyên tắc này, và điều đó sẽ đảm 
bảo cho cuộc sống chung trong tập thể Tăng đoàn luôn 
duy trì được sự hòa thuận và tôn kính lẫn nhau. 


Theo sách Tổ đình sự uyển (8/8 *?#), quyển 5, 
Lục hòa kính được liệt kê tên gọi và ý nghĩa căn bản 
như sau: 


Thứ nhất là thân hòa, cộng trú (Ÿ#‡#› +3 
4#), nghĩa là thân hòa hợp, cùng nhau chung sống. 


5Ð 


AA/2/20/22/2//22//4/2/2/Ấ0/022E/4//2 

Nguyên tắc này nhấn mạnh sự tương đồng giữa mọi 
người trong cùng một tập thể, và chỉ có thể đạt được sự 
hòa hợp cho đời sống thông qua việc càng nhau chung 
sống. Nói cách khác, nếu chúng ta tránh né những 
người khác như một biện pháp để giải quyết những 
bất đồng thì thực ra là bất đồng ấy vẫn chưa được 
giải quyết. Chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn đối mặt 
với những bất đồng và cùng nhau tìm cách vượt qua 
được nó thì sự hòa hợp mới thực sự được đạt đến. Khi 
tuân theo nguyên tắc này, mọi người trong cùng một 
tập thể sẽ cùng nhau chung sống, luôn quan tâm giúp 
đỡ lẫn nhau, cùng nhau khắc phục mọi nhược điểm, 
cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 
Mỗi người đều biết tôn trọng tập thể, trong đó có cả 
bản thân mình và người khác, vì thế mà mọi mục tiêu 
nhắm đến đều là vì tập thể chứ không còn là của riêng 
a1. 

Thứ hai là khẩu hòa, vô tranh (dfu, #&⁄?*. ), 
nghĩa là lời nói hòa hợp, không tranh cãi. Nguyên tắc 
này nêu bật sức mạnh của lời nói trong việc giữ gìn sự 
hòa hợp giữa mọi người. Như tục ngữ có câu: 

Lời nói chẳng mất tiền mua, 
Tựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 
1Sinh hoạt thượng hỗ tương chiếu cố (+ #£_k # 38" ,#ñ): Trong cuộc 


sống luôn quan tâm hỗ trợ lẫn nhau. 


54 


Lục hòa kính là gì? 


Lựa lời mà nói hoàn toàn không có nghĩa là nói 
sai lệch sự thật hay thiếu sự trung thực, thẳng thắn, 
mà có nghĩa là phải cố gắng chọn lựa một cách diễn 
đạt vấn đề sao cho không gây tổn thương đến người 
khác một cách không cần thiết. Lựa lời mà nói cũng có 
nghĩa là biết im lặng đúng lúc để không nói ra những 
lời vô bổ nhưng có thể gây tổn thương hoặc khó chịu 
cho người khác. Ngoài ra, lựa lời mà nói còn có nghĩa 
là luôn cố gắng nói ra những lời khuyến khích điều 
lành, ngăn giữ điều ác.) Việc thực hiện theo nguyên 
tắc này có nghĩa là phải biết thận trọng trong sử dụng 
lời nói, trong chừng mực có thể được phải luôn chọn 
lựa những cách diễn đạt hòa nhã, êm dịu thay vì là 
căng thẳng, xúc phạm. Và trên hết là phải tránh hẳn 
sự tranh cãi. Ở đây cần phân biệt rõ là sự tranh luận 
để làm rõ vấn đề hoàn toàn khác biệt với sự tranh cãi 
vốn chỉ nhằm chứng minh cho sự đúng đắn của bản 
thân mình. 


Thứ ba là ý hòa, đồng sự (&#z; J]*#), nghĩa là 
tâm ý hòa hợp, càng nhau làm việc, càng nhau phục 
vụ. Nguyên tắc này nhấn mạnh tính chất quyết định 
của tâm ý như là yếu tố tiên quyết của mọi việc làm, 
như trong kệ số 1 của kinh Pháp Cú dạy rằng: 


TNgôn ngữ thượng hỗ tương khuyến thiện chỉ ác (š3#_k #‡R## 
-Šš1È‡): Trong lời nói luôn giúp nhau khuyến khích điều lành, 
chấm dứt điều ác. 


55 


1⁄2 7 12220 (20/2 Œ2 cứ/220 
Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


Vì thế, trước hết phải có sự hòa hợp tâm ý thì sau 
đó mới có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau phục vụ 
trong sự hòa hợp. Khi thực hiện theo nguyên tắc này, 
mọi người trong một tập thể phải có được sự “đồng 
lòng nhất trŸ, luôn hướng đến những chuẩn mực 
chung cũng như một lý tưởng chung, và trên cơ sở đó 
mà cùng nhau thực hiện mọi công việc, phụng sự lẫn 
nhau. 


Thứ tư là giới hòa, đông tu (Ä#“›  J]†Z2), nghĩa là 
hòa hợp trong sự g1ữ giới, cùng nhau tu tập. Nguyên 
tắc này nhấn mạnh sự tương đồng giữa mọi người 
trong việc giữ theo giới luật, nghĩa là những khuôn 
thước chung của những người đã sống cuộc sống xuất 
gia. Dựa trên nền tảng của giới luật, mọi người có thể 
cùng nhau tu tập, cùng hướng đến một đời sống tốt 
đẹp hơn, an lạc hơn nhờ vào những nỗ lực tu tập của 
chính mình. Mỗi người có thể vẫn còn những bất đồng 
với người khác, nhưng một khi đã quyết định bước vào 
Tăng đoàn thì điểm chung là giới luật, không ai có 
thể khác biệt về điểm này. Vì thế, mọi người đều phải 


5G 


Lục hòa kính là gì? 


cùng nhau thực hiện theo đúng với giới luật trong suốt 
quá trình tu tập. 


Thứ năm là kiến hòa, đồng giải (ÑR#z„ E]ff), 
nghĩa là chỗ thấy biết hòa hợp nhau, cùng nhau hiểu 
rõ để cùng tu học. Nguyên tắc này nhấn mạnh sự 
chia sẻ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ 
trong sự tu tập, không phân biệt hay nhắm đến sự 
hơn kém lẫn nhau. 


Thứ sáu là lợi hòa, đồng quân (#Ì #ø ›  E]3)), nghĩa 
là hòa hợp trong chỗ lợi lạc, cùng chia đều cho nhau, 
cùng xem nhau bình đẳng không phân biệt hơn kém. 
®' Nguyên tắc này nhấn mạnh sự chia sẻ đồng đều 
những giá trị vật chất trong cuộc sống tập thể, không 
phân biệt là của người này hoặc của người khác. Đây 
chính là điều kiện rất quan trọng để đảm bảo tính hòa 
hợp của một tập thể, bởi vì khi thực hiện theo nguyên 
tắc này thì mọi người đều không còn phân biệt giữa 
quyền lợi cá nhân và quyền lợi tập thể, đều xem rằng 
mọi giá trị vật chất có được đều là của tập thể mọi 


Tuân thủ cộng đồng đích giới luật (3# s3] 49): Cùng vâng 
giữ theo đúng như giới luật. 

?Kiến giải nhất trí địa cộng đồng tu học (,# #2 *+ E124): 
Chỗ thấy biết đều cùng nhau tu học. 

#Bình đẳng thọ dụng hợp pháp đích tài vật (-##F:# 2-:x+49 R‡ 32): 
Nhận lãnh những món tiền bạc, vật chất được cúng dường đúng 
pháp một cách bình đẳng như nhau. 


5? 


1⁄2 y 200 (20/2 (2 v22 
người và phải được chia đều cho tất cả một cách bình 
đẳng không phân biệt. 


Theo đúng như tên gọi, sáu nguyên tắc của Lục 
hòa kính lấy sự hòa hợp và kính trọng lẫn nhau làm 
căn bản. Điều này có nghĩa là hoàn toàn không có sự 
phân biệt vai vế thấp cao, không phân biệt sự khôn 
ngoan lanh lợi hay ngu s1 chậm lụt. Đây chính là sự 
khác biệt lớn nhất so với cung cách ứng xử mà chúng 
ta thường gặp trong cuộc sống, vốn luôn tùy thuộc vào 
sự khác biệt giữa các đối tượng để đưa ra những cách 
ứng xử khác nhau. 


Một vị quan đến hiệu may nổi tiếng kia để đặt may 
một chiếc áo dài. Chủ hiệu hỏi: “Ngài làm quan bao 
lâu rồi? Khi vị quan ra về, một người học việc trong 
hiệu may liền hỏi ông chủ hiệu: “Thưa ông, chỉ là may 
một chiếc áo dài, vì sao phải hỏi đến việc làm quan đã 
bao lâu” Chủ hiệu cười đáp: “Vì cách may phải khác 
nhau. Người mới làm quan thì phải may vạt trước 
hơi dài, vạt sau ngắn; còn người làm quan đã lâu thì 
ngược lại.” 


Câu chuyện mang ý nghĩa hài hước, châm biếm tính 
kiêu căng, khinh mạn của người mới làm quan cũng 
như tính lòn cúi, bợ đố của những kẻ sống lâu trong 
quan trường. Mặc dù vậy, nó cũng nói lên được cả tính 


58 


Lục hòa kính là gì? 


chất xu phụ, phân biệt đối xử của hầu hết người đời. 
Tùy theo lúc “lên voŸ# hay “xuống chớ” mà có những 
cung cách đối xử khác nhau với người khác, cũng như 
tùy thuộc vào đối tượng của mình thuộc tầng lớp nào, 
vai vế ra sao để có những cách ứng xử khác nhau. 


Sự khác biệt trong cách ứng xử theo nguyên tắc 
Lục hòa kính lại không phải như vậy, không phải tùy 
thuộc vào vai vế khác nhau trong xã hội, cũng không 
tùy thuộc vào vai vế của bản thân mình cao hay thấp, 
mà chỉ hoàn toàn là tùy thuộc vào tính cách riêng của 
mỗi người mà thôi. Chẳng hạn, đối với người thích nói 
ngắn gọn thì nên nói ngắn gọn, đối với người thích bộc 
lộ tình cảm thì bộc lộ tình cảm, cũng như đối với người 
thâm trầm kín đáo thì tránh không khoa trương ầm 


5ï 


Vì tất cả mọi người đều hướng đến sự hòa hợp và 
tôn kính lẫn nhau, nên sự tiếp xúc luôn được cởi mở, 
thân thiện mà không buông tuồng thái quá. 

Từ hơn 25 thế kỷ qua, Lục hòa kính vẫn luôn là 
khuôn thước của người xuất gia, giúp cho đời sống 
trong Tăng đoàn luôn duy trì được sự hòa hợp, an vu. 
Nhưng không chỉ là như thế, nếu chúng ta biết vận 
dụng Lục hòa kính một cách thích hợp vào đời sống 
thường ngày, chắc chắn cũng sẽ đạt được sự hòa hợp 
với tất cả mọi người quanh ta. 


59 


Quanh ta là những con người... 


Œ22' hử tưởng tượng có một ngày nào đó 
bạn trôi dạt đến một đảo hoang hoàn 
toàn không có bóng người. Điều gì sẽ là khủng khiếp 
nhất đối với bạn vào lúc ấy? Không tiện nghi đời sống? 
Thiếu ăn? Thiếu mặc? Không phương tiện giao thông 
liên lạc?... 


Thật ra, tất cả mọi thứ trong cuộc sống thường 
ngày của chúng ta khi thiếu vắng đi đều sẽ làm cho ta 
cảm thấy khó khăn, bất ổn. Nhưng mọi khó khăn, bất 
ổn đều sẽ qua đi sau một thời gian, khi ta thích nghi 
được với hoàn cảnh mới. Chỉ có một điều duy nhất 
mà chúng ta sẽ không bao giờ thích nghi được, đó là 
sự thiếu vắng của những con người quanh ta. Vì thế, 
điều khủng khiếp nhất trong hoàn cảnh giả định của 
chúng ta chính là sự cô độc, không còn có bất cứ ai 
quanh mình! 


Chúng ta sinh ra đời vốn dĩ đã luôn tồn tại theo 
cách phụ thuộc lẫn nhau. Không chỉ là vì những nhu 
cầu vật chất của mỗi người luôn được đáp ứng nhờ 


60 


Quanh ta là những con người 


có những người khác, mà còn có một điều quan trọng 
hơn nữa là sự nuôi dưỡng và phát triển đời sống tỉnh 
thần. Mọi nhu cầu vật chất của chúng ta, nếu trong 
hoàn cảnh khó khăn bắt buộc vẫn có thể sẽ tự mình 
giải quyết được. Câu chuyện Robinson lạc trên hoang 
đảo tuy chỉ là hư cấu nhưng có thể nói lên ý nghĩa này: 
khả năng con người khi rơi vào hoàn cảnh cô độc vẫn 
có thể tự mình tổn tại. 


Nhưng với sự phát triển tỉnh thần thì không như 
thế. Khi không có điều kiện tiếp xúc cùng người khác, 
chúng ta sẽ hoàn toàn không thể rèn luyện để phát 
triển nội tâm của chính mình. Ngay cả các bậc ẩn cư 
xưa kia cũng chỉ là chọn một giai đoạn thích hợp nhất 
định nào đó để sống cô độc, nhưng họ vẫn phải có phần 
lớn thời gian trong cuộc đời sống chung cùng người 
khác! 


Mỗi người chúng ta đều mang trong lòng rất nhiều 
thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng lành như 
tham lam, sân hận... Điều kiện để chúng ta đứt trừ 
những thói hư, tật xấu, những tâm niệm chẳng lành... 
lại chính là sự tiếp xúc cùng người khác. Khi bạn 
tránh né mọi người để sống một cách cô độc, bạn có thể 
tưởng chừng như mọi thói xấu đều biến mất. Không 
còn tham lam, sân hận, ghen ghét, đố ky... Nhưng 


61 


1⁄2 y ⁄⁄20 (È/22 (2 (2720 
thật ra thì tất cả chỉ là đang ngủ yên, chờ ngày thức 
giấc: chúng hoàn toàn không bị diệt mất. 


Chỉ khi nào bạn có thể ngay trong điều kiện giao 
tiếp với mọi người chung quanh mà nhận ra và trừ 
bỏ dần được những thói hư tật xấu, những tâm niệm 
chẳng lành... thì đó mới thực sự là sự trưởng thành, 
phát triển nội tâm theo chiều hướng thiện. 


Khả năng lớn nhất của con người xét cho cùng 
chính là khả năng giao tiếp cùng người khác, bởi vì 
chính qua khả năng này mà chúng ta có thể học hỏi 
được những điều chưa biết cũng như rèn luyện bản 
thân để đạt đến sự trưởng thành và hoàn thiện. Nếu 
không phát triển được khả năng giao tiếp hoặc không 
có điều kiện giao tiếp, cho dù bạn có sống đến trăm tuổi 
hay lâu hơn thế nữa cũng chẳng có sự trưởng thành! 


Cùng chung sống với con người chúng ta trên hành 
tỉnh này có đến hơn 2 triệu loài động vật khác nhau đã 
được biết đến, nhưng theo những phân tích khoa học 
hiện nay thì khả năng giao tiếp với đồng loại của con 
người vẫn là cao nhất, thông qua bản năng tự nhiên 
cũng như thông qua những ngôn ngữ do chính con 
người sáng tạo. Chúng ta không chỉ có thể giao tiếp 
với những con người đồng thời, mà còn có khả năng 
tìm hiểu những thế hệ đã qua, truyền lại tri thức của 


62 


Quanh ta là những con người 


mình cho những thế hệ sắp đến, bằng vào phương tiện 
ghi chép cũng như rất nhiều phương tiện khác như 
hội họa, âm nhạc, phim ảnh, băng ghi âm, ghi hình... 
Chính khả năng giao tiếp với những con người quanh 
ta là điều kiện quan trọng nhất giúp con người có thể 
đứng đầu trong muôn loài, kiểm soát và chi phối được 
đời sống của hết thảy mọi sinh vật khác trên hành 
tình này. 


Vì thế, chúng ta nên biết rằng được sống giữa 
những con người quanh ta là điều hết sức may mắn. 
Hơn thế nữa, mỗi một con người mà ta có cơ hội để làm 
quen đều là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống 
đã trao tặng cho ta, cần phải hết sức trân trọng. Trên 
hành tỉnh này hiện có hơn 6 tỷ rưỡi con người, những 
người quen biết của bạn liệu chiếm được bao nhiêu 
phần trong đó? 


Hơn thế nữa, mỗi một tập thể mà chúng ta được 
tham gia cũng đều là nhờ vào những duyên may ít có, 
vì thông qua đó mà chúng ta mới có thể học hỏi để thực 
sự trưởng thành. Nếu chúng ta hiểu được điều này, 
môi trường sống và làm việc chung với những người 
khác sẽ trở nên dễ dàng và có nhiều thú vị hơn, thay 
vì khô khan và đầy những thử thách hoặc bất đồng. Sở 
dĩ như vậy là vì mọi việc sẽ luôn được chúng ta nhìn từ 


63 


A4 (2 00 cô 4/222 
một góc độ tích cực xây dựng, loại trừ được tâm trạng 
bực đọc, bất mãn vốn luôn làm cho mọi việc trở nên tổi 
tệ hơn. 

Những người quanh ta bao giờ cũng là những tấm 
gương phản chiếu giúp ta soi rọi được nội tâm của 
chính mình theo nhiều cách khác nhau. 


Trước hết, vì bản thân ta cũng là một con người, 
nên qua việc nhận biết những biểu hiện của người 
khác chúng ta cũng nhận biết được chính bản thân 
mình. Chẳng hạn, thật khó khăn để chúng ta có thể 
quan sát được biểu hiện giận dữ của chính bản thân 
mình, vì mỗi khi nổi giận thì hầu như ta không thể có 
đủ bình tĩnh và sáng suốt để làm được điều đó. Tuy 
nhiên, ta hoàn toàn có thể quan sát cơn giận của một 
người khác biểu lộ ra như thế nào và qua đó hiểu được 
cơn giận của chính bản thân mình. Tương tự như vậy, 
chúng ta có thể hiểu được những tình cảm yêu, ghét, 
giận, hờn, buôn, vui... được biểu lộ ra bên ngoài như 
thế nào, nhờ vào sự tiếp xúc, quan sát người khác. 

Ngoài ra, việc giao tiếp với người khác giúp chúng 
ta có thể hiểu được chính bản thân mình thông qua 
những phản ứng của người khác. Vì phản ứng của 
người khác đối với ta như thế nào đều là do cung cách 


64 


Quanh ta là những con người 


ứng xử của ta đối với họ, nên chúng ta có thể thông 
qua những phản ứng của người khác mà hiểu được 
bản thân mình như thế nào. Chỉ cần ta có thể sáng 
suốt và khách quan nhận định, thì mỗi một biểu hiện 
của người khác trong giao tiếp với ta đều có thể xem 
là sự phản ánh, là thước đo để đánh giá cung cách ứng 
xử của ta. 


Mặt khác, có thể nói là hết thảy mọi tình cảm buồn, 
vui, mừng, giận... của chúng ta đều gắn bó với những 
người quanh ta. Họ không chỉ là đối tượng của những 
tình cảm đó, mà còn là điều kiện để phát sinh và nuôi 
dưỡng chúng. Hiểu được điều này thì có thể biết là 
hết thảy mọi quá trình tu dưỡng đều không thể thực 
hiện được nếu không có những con người quanh ta. 
Không có người khác là đối tượng thì chúng ta không 
thể nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, không thể trừ 
bỏ những cảm xúc tiêu cực, cũng như hoàn toàn không 
thể đạt đến một đời sống an vui, hạnh phúc. 


Chính trong ý nghĩa này mà Phật giáo Đại thừa 
luôn nêu cao ý nghĩa “hòa quang đồng trần”, không 
chấp nhận sự trốn tránh những phiền não, khổ đau 
trong đời sống, mà phải đối mặt để vượt qua ngay 
chính trong cuộc sống trần tục với những con người 
quanh ta. Vì thế mà hình tượng các vị Bồ Tát trong 


65 


1⁄2 ÿ 220 (120/2 (2 (222 

Phật giáo Đại thừa bao giờ cũng gần gũi với con người 
phàm tục, thậm chí có vị còn phát nguyện xả thân vào 
nơi địa ngục để cứu vớt hết thảy mọi chúng sinh trong 
đó. Kinh Duy-ma-cật nói: “Phiền não thị đạo trường” ( 
}§ lãi xé :Š 32) cũng không ngoài ý nghĩa này. 


Cuộc sống trần tục với tất cả những con người và 
vô số thói hư tật xấu quanh ta chính là môi trường tôi 
luyện, là điều kiện tất yếu để chúng ta đạt đến một 
đời sống an vui hạnh phúc chân thật. Lìa khỏi những 
con người quanh ta, sẽ không có bất cứ đức tính nào 
có thể trau dồi, không có bất cứ hạnh phúc nào có thể 
đạt đến. 


Vì thế, đời sống an vui hạnh phúc chỉ có thể đạt 
đến khi chúng ta biết sống vui hòa hợp với những con 
người quanh ta, mà không phải là sự tránh né những 
gì xấu xa để chạy theo những gì được gọi là thánh 
thiện, cao quý. Bởi vì ngay trong mỗi con người chúng 
ta đều đã sẵn có hết thảy mọi hạt giống tốt cũng như 
xấu, mà điều kiện để nuôi dưỡng hay trừ bỏ những hạt 
giống ấy lại chính là môi trường giao tiếp với những 
con người quanh ta. 


Xuất phát từ những ý nghĩa này mà đời sống hạnh 
phúc chính là phải bắt đầu từ việc sống hòa hợp với 
mọi người quanh ta. Đây không phải là việc dễ dàng, 


66 


Quanh ta là những con người 


nhưng lại là việc hoàn toàn có thể làm được. Hầu hết 
chúng ta sở dĩ không làm được điều này chẳng qua chỉ 
là vì chúng ta không thực sự hiểu hết được ý nghĩa 
của nó mà thôi. Một khi đã nhận hiểu được tầm quan 
trọng của việc “sống chung” cùng người khác, chắc 
chắn chúng ta sẽ có thể học được cách sống hòa hợp. 


Khi Tôn giả Phú-lâu-na (Pũrna), một trong 10 vị 
đại đệ tử của Phật, xin đến xứ Du-na để giáo hóa, 
đức Phật hỏi: “Dân chúng nơi đó tánh tình hung bạo, 
chưa từng nghe biết đến đạo pháp. Ông không sợ nguy 
hiểm hay sao? 


Tôn giả đáp: “Bạch Thế Tôn! Ánh sáng Phật pháp 
cần được soi rọi khắp nơi, như vậy mới có thể chuyển 
hóa được sự mê muội, tà ác. Dù nguy hiểm đến đâu 
con cũng xin được đến đó truyền bá Phật pháp.” 

Đức Phật hỏi: “Khi ông đến đó, nếu người dân ở đó 
mắng chửi ông thì sao?” 

Tôn giả Phú-lâu-na đáp: “Con cho rằng như thế 
là tâm địa của họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ mắng chửi mà 
không đánh đập con.” 


Đức Phật lại hỏi: “Nếu như họ lại đánh đập ông thì 
sao? 


67 


1⁄22 1⁄2 tÙ¿/ cÊ 227 
Tôn giả đáp: “Con cho rằng như thế là tâm địa 


của họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ đánh đập mà không đâm 
chém con.” 


Đức Phật hỏi: “Nếu như họ lại đâm chém ông thì 
sao” 


Tôn giả đáp: “Con cho rằng như thế là tâm địa của 
họ vẫn còn tốt, vì họ chỉ đâm chém mà không giết chết 


” 


cøn. 


Đức Phật lại hỏi: “Nếu như họ lại giết chết ông thì 
sao” 


Tôn giả thưa: “Bạch Thế Tôn! Con sẽ rất biết ơn 
vì họ đã giải thoát cho con khỏi xác thân ô trược này.” 


Qua những câu trả lời của Tôn giả Phú-lâu-na, đức 
Phật rất hài lòng và đồng ý cho Tôn giả đến giáo hóa 
tại xứ Du-na. Quả nhiên, mặc dù gặp phải không ít 
khó khăn trong bước đầu truyền bá Phật pháp, nhưng 
với tâm hạnh từ bi, nhẫn nhục và vị tha, Tôn giả đã 
thành tựu công việc hoằng pháp một cách nhanh 
chóng. Trong khoảng thời gian chưa được một năm, 
xứ này đã có đến 50 ngôi chùa và khoảng 500 người 
xuất gia theo Phật, gia nhập Tăng đoàn. 


Quan điểm ứng xử của Tôn giả Phú-lâu-na là một 
khuôn mẫu quý giá đáng để chúng ta suy ngẫm và 
học hỏi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngài vẫn không 


68 


Quanh ta là những con người 


nghĩ xấu về đối tượng, cho dù bản thân mình bị tổn 
hại. Chính thái độ bao dung này đã có hiệu quả rất 
cao trong việc thuyết phục người khác đặt sự tin tưởng 
vào những lời thuyết dạy của mình. 


Trong cuộc sống, hầu hết chúng ta thường có thái 
độ ngược lại khi ứng xử với người khác. Khi bị người 
khác mắng chửi, ta lập tức nghĩ rằng người ấy sắp 
đánh đập mình. Khi bị người khác đánh đập, ta lập 
tức cho rằng người ấy sắp đâm chém mình. Và khi bị 
người khác đâm chém, ta lập tức tin chắc rằng người 
ấy rồi sẽ giết chết mình... 


Chính quan điểm ngược lại đó của chúng ta luôn 
có khuynh hướng làm cho vấn đề ngày càng trở nên 
nghiêm trọng hơn thay vì là lắng dịu đi. Bởi vì bất 
cứ hành vi nào xuất phát từ sự nóng giận cũng đều 
có khuynh hướng tự nhiên là dần dần lắng dịu đi khi 
không gặp phải sức phản kháng. Nếu chúng ta chấp 
nhận những thái độ thù nghịch, giận dữ bằng sự nhẫn 
nhục, bao dung, điều chắc chắn là những thái độ ấy 
sẽ không thể gia tăng mà chỉ có thể dần dần lắng dịu. 
Như lưỡi dao chém xuống mặt nước, lực chém chỉ có 
thể giảm dần đi chứ không thể tăng thêm, và cũng 
không gây ra được bất cứ sự tổn hại nào. Ngược lại, 
nếu gặp phải bất cứ vật cản nào, chắc chắn nó sẽ phát 
huy tác dụng hủy hoại của nó. 


69 


A4 (2 00 cô 4/222 

“Chồng giận thì vợ bót lời.” Đó là một lời khuyên có 
giá trị rất sâu sắc xuất phát từ ý nghĩa trên. Bất cứ sự 
phản kháng nào, cho dù là rất hợp lý, trong một cơn 
nóng giận cũng đều là những vật cản, và do đó chắc 
chắn sẽ chỉ có thể làm cho cơn giận bùng lên một cách 
dữ dội hơn thay vì lắng dịu đi. Ngược lại, nếu chúng 
ta có thể cảm thông được tâm trạng giận dữ hay thù 
nghịch của đối tượng và đáp lại bằng sự nhẫn nhục, 
bao dung, thì sự giận dữ hay thù nghịch kia sẽ chỉ có 
thể dừng lại ở mức hiện có mà không có điều kiện để 
phát triển thêm, và sau đó chắc chắn sẽ phải lắng dịu 
đi theo khuynh hướng tự nhiên. 


Đống chung hòa thuận giữa những người khác vừa 
là phương tiện vừa là mục đích của chúng ta trên con 
đường vươn đến một đời sống hạnh phúc. Bởi vì chúng 
ta không chỉ sống hòa thuận để có hạnh phúc, mà 
chính bản thân cuộc sống chung hòa thuận đó đã là 
hạnh phúc mà ta hướng đến. 


Vì thế, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đang gìn giữ 
sự hòa thuận trong gia đình hay trong cộng đồng là 
vì người khác. Điều đó cũng đúng, nhưng lại là một 
ý nghĩa thứ yếu. Ý nghĩa quan trọng hơn là bạn đang 
làm điều đó vì hạnh phúc của chính bản thân mình. 
Tuy nhiên, xét cho cùng thì khi mỗi người đều được 


70 


Quanh ta là những con người 


hạnh phúc, chắc chắn gia đình cũng phải có hạnh 
phúc, và toàn thể cộng đồng cũng sẽ được an vui, hạnh 
phúc. 


Khi bạn hiểu được điều này, bạn mới thấy là những 
con người quanh ta có vai trò quan trọng như thế nào 
trong việc tìm kiếm một đời sống hạnh phúc cho chính 
bản thân mình. Và chính nhờ đó mà bạn bắt đầu có 
một cách nhìn khác hơn đối với người khác. Bạn biết 
rằng sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với người 
khác chính là yếu tố cần thiết để giúp bản thân mình 
có được một đời sống hạnh phúc. 


Trong sáu phương pháp hòa kính, “thân hòa cộng 
trứ' không chỉ là một nguyên tắc sống hay một lời 
khuyên, mà còn phải xem là một điều kiện tất yếu để 
đạt được cuộc sống an vui và hạnh phúc giữa những 
con người quanh ta. Khi mọi hành vi ứng xử của bạn 
đều hướng đến việc giữ gìn cuộc sống chung hòa thuận 
với mọi người chung quanh, thì chính bản thân bạn sẽ 
trở thành một khuôn mẫu lý tưởng cho cuộc sống hạnh 
phúc của chính mình và người khác. 


cá» 


Z1 


Lời lời châu ngọc,hàng hàng gấm 
thêu 


Chim khôn kêu tiếng rỗng rang, 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. 
Ca dao 


đ⁄25 ừ xa xưa, tổ tiên chúng ta đã sớm biết 
được rằng “dịu dàng dễ nghể' là biểu 
hiện của người khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói. Quả 
thật, nếu bạn nói ra toàn những lời hợp tình đúng lý, 
sâu xa hàm súc, nhưng lại bằng một cách nói “khó 
nghề” thì chắc chắn là sẽ không mấy ai lắng nghe bạn, 
và vì thế mà hiệu quả của những lời nói ấy sẽ chẳng 
đạt được bao nhiêu. 

Nói thế không có nghĩa là chúng ta phủ nhận sự 
cần thiết của nội dung lời nói, là muốn nói sao thì nói, 
bất kể chuyện đúng sai, phải quấy. Ở đây chỉ là nhấn 
mạnh việc bạn nói năng như thế nào cũng có vai trò 
quan trọng không kém, thậm chí còn có thể là quan 
trọng hơn, so với nội dung những điều muốn nói. 


Khi bạn đưa ra một ý kiến, điều tất nhiên mà bạn 
chờ đợi ở sự thẩm định của người khác là ý kiến ấy có 


72 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


thể đúng hoặc sai, chứ không thể tin chắc là bao giờ 
cũng hoàn toàn chính xác. Nếu là một ý kiến đúng, 
bạn sẽ được tán thành. Nếu là một ý kiến sai, bạn sẽ 
nhận được sự giải thích về những điểm không đúng 
trong đó, và ý kiến ấy bị bác bỏ. Sự bác bỏ ý kiến của 
bạn hoàn toàn không có nghĩa là người nghe đã mất đi 
thiện cảm với bạn, mà chỉ có nghĩa là nội dung của ý 
kiến ấy không phù hợp, không chính xác... 


Tuy nhiên, cách trình bày ý kiến của bạn lại thực 
sự có giá trị mang lại hoặc đánh mất đi thiện cảm của 
người nghe dành cho bạn. Khi bạn biết “nói tiếng địu 
dàng dễ nghề”, thì cho dù bạn nói sal, bạn vẫn nhận 
được cảm tình của người nghe. Ngược lại, nếu bạn nói 
năng theo cách “khó nghe”, thì cho dù những điều bạn 
nói ra là chính xác và được chấp nhận, nhưng cảm 
tình của người nghe dành cho bạn có thể là sẽ không 
còn nữa. Vì thế, người khôn ngoan chưa hẳn đã có thể 
luôn nói ra những điều hoàn toàn chính xác, không 
sai lầm, nhưng chắc chắn là bao giờ họ cũng biết trình 


AZ 


bày ý kiến của mình theo cách rất “địu dàng dễ nghề”. 


Sức mạnh của lời nói dịu dàng, êm ái là có thể hàn 
gắn được những tổn thương tinh thần và tạo ra được 
thiện cảm nơi người nghe. Ngược lại, lời nói thô lỗ, 
cứng rắn và xúc phạm bao giờ cũng có khả năng gây 


73 


1⁄2 y ⁄⁄20 (222 (2 (2720 
tốn thương cho người khác và tạo ra những định kiến, 
ác cảm nơi người nghe. 


Vì thế, chúng ta cần phải biết phân biệt giữa nội 
dung điều muốn nói và cách nói ra những điều ấy. 
Trong khi chúng ta hoàn toàn không nên chủ quan 
về tính chính xác của những gì mình nói ra, cần phải 
biết cởi mở lắng nghe và chấp nhận ý kiến sửa sai của 
người khác, thì chúng ta lại hoàn toàn có thể tin chắc 
được rằng việc trình bày ý kiến của mình theo cách êm 
dịu, hòa nhã và không xúc phạm đến người khác bao 
giờ cũng là một quyết định chính xác và sáng suốt. 


Sự va chạm bằng lời nói là điều xảy ra thường 
xuyên nhất trong cuộc sống. Hầu hết những a1 có chút 
tri thức đều không tán thành việc giải quyết vấn đề 
bằng cách “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, và vì thế 
mà cách giải quyết bất đồng tất nhiên là phải thông 
qua việc “đấu khẩư”. Nhưng ngay cả đối với những 
người ít học thì không phải a1 cũng thích chọn giải 
pháp “đấm đá”, bởi vì họ biết chắc rằng khi đã đánh 
nhau thì chuyện thông thường là “bên lỗ đầu, bên sứt 
trán, chẳng dễ gì giữ được vẹn toàn. Vì thế, chỉ trừ 
những trường hợp hết sức căng thẳng, quá đáng, bằng 
không thì đa số vẫn chuộng phương thức “đấu khẩu” 
hơn là “đấu vỡ”. Và do đó mà chúng ta luôn có thể thấy 


74 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


sự va chạm bằng lời nói hầu như xảy ra ở bất cứ nơi 
đâu và bất cứ lúc nào trong cuộc sống. 


Vì là một thứ “vũ kh? cực kỳ đơn giản và rất dễ 
“khai hỏa”, nên những trận “đấu võ mồm” có thể diễn 
ra ở rất nhiều mức độ khác nhau. Từ một sự chỉ trích 
nhỏ nhặt cho đến những phê phán gay gắt, từ những 
lời qua tiếng lại trong sự gặp gõ thoáng qua mỗi ngày 
cho đến những luận điệu công kích nhau một cách có 
hệ thống, được ghi chép cẩn thận để có thể phổ biến 
cho thật nhiều người biết đến... Tất cả đều là những 
biểu hiện khác nhau của việc sử dụng lời nói trong 
giao tiếp. Chúng có thể mang lại sự hòa hợp, tiến bộ, 
nhưng cũng có thể dễ dàng gây ra những tổn thương, 
đổ võ... 


Hầu hết mọi trường hợp lời nói gây ra thương tổn 
đều là do người nói muốn tranh lấy phần ưu thế, phần 
đúng, phần phải về mình. Những trao đổi mang tính 
cách giải thích hoặc chia sẻ thường không bao giờ gây 
ra thương tổn cho người nghe. Vì thế mà nguyên tắc 
thứ hai trong sáu pháp hòa kính nhấn mạnh là “lời nói 
hòa hợp, không tranh cấtT'. 


Nói năng hòa nhã, êm dịu đã là biểu hiện của sự 
khôn ngoan, nhưng nếu biết tránh đi sự tranh cãi mới 


75 


A4 (2 00 cô 4/222 

là người thực sự khôn ngoan nhất. Bởi vì những gì mà 
sự tranh cãi mang đến cho chúng ta thật ra hoàn toàn 
không bù đắp được cho những gì chúng ta phải mất 
đi vì nó. Cảm giác thích thú của người “chiến thắng” 
- nếu có - chỉ thoáng qua trong chốc lát, trong khi 
những bất hòa và sự tổn thương tình cảm do sự tranh 
cãi tạo ra lại có thể còn mãi, thậm chí có khi còn được 
nuôi lớn thêm mãi nếu không sớm chấm dứt. 


Cũng cần phân biệt rõ giữa sự tranh cãi với tranh 
luận. Mọi cuộc tranh cãi đều nhắm đến việc giành lấy 
phần thắng, chứng minh rằng những gì mình đưa ra 
là đúng đắn, hợp lý, còn những gì đối phương đưa ra 
đều là sai trái, nhầm lẫn. Ngược lại, một cuộc tranh 
luận luôn để ngỏ khả năng đúng sai của mỗi người, và 
luôn chấp nhận lắng nghe những người khác để nhận 
lấy những điều nào là hợp lý, đúng đắn. 


Tranh luận chỉ nhằm làm rõ vấn đề, tìm ra chân lý, 
lẽ phải, bất kể là chân lý hay lẽ phải đó thuộc về ai, và 
cũng có thể là thuộc về tất cả mọi người, trong trường 
hợp mỗi người chỉ nói đúng một phần nào hoặc một 
khía cạnh nào đó của vấn đề mà thôi. 


Vì thế, cuộc tranh cãi chỉ được kết thúc khi có sự 
phân định thắng thua rõ rệt, còn một cuộc tranh luận 


76 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


thì kết thúc khi tất cả mọi người tham gia đều đạt 
được mục đích của mình, đều hài lòng với kết luận 


cuối cùng. 


Chính do sự khác biệt như trên mà một cuộc tranh 
cãi thường bao giờ cũng chia thành hai “phe”. Tất cả 
những ai tham gia tranh cãi đều phải thuộc về một 
trong hai phe đó, và càng có nhiều người tham gia thì 
sẽ càng căng thẳng, gay gắt hơn, đôi bên dễ dàng trỏ 
nên hằn học, đối địch nhau. Và phe chiến thắng - nếu 
có - bao giờ cũng trở thành thù nghịch với phe thất 
bại. 


Tranh luận thì khác hẳn, có thể chấp nhận sự tham 
gia của bất cứ ai quan tâm đến vấn để, và người tham 
gia không phải thuộc về phe nào cả. Mỗi người chỉ 
cần khách quan trình bày quan điểm, ý kiến của riêng 
mình, đồng thời biết lắng nghe quan điểm, ý kiến của 
những người khác. Vì thế, một cuộc tranh luận càng 
có nhiều người tham gia thì ý kiến càng thêm phong 
phú, đa dạng, và vấn đề được tranh luận càng dễ được 
làm sáng tỏ hơn, kết luận cuối cùng càng được chính 
xác hơn. Bất cứ ai đưa ra ý kiến được nhiều người 
chấp nhận nhất sẽ nhận được sự hoan nghênh của mọi 
người khác chứ không phải là sự thù nghịch. 


77 


ẠN⁄2 (2 10 cô 4/222 

Vì tiền đề của một cuộc tranh cãi bao giờ cũng là 
những định kiến bảo vệ lập luận của “phe ta”, nên nó 
thực sự không mang lại được gì cho những người tranh 
cãi. Như một tách trà đầy không thể rót thêm vào được 
nữa, những người thích tranh cãi cũng không thể học 
hỏi thêm được điều gì từ người khác vì họ luôn cho 
rằng những quan điểm, ý kiến của mình đã là hoàn 
toàn đúng đắn. Vì thế, xét cho cùng thì những cuộc 
tranh cãi là hoàn toàn vô ích nếu không muốn nói là 
có hại. 


Ngược lại, tiền đề của một cuộc tranh luận chính là 
sự khát khao kiến thức, truy tìm chân lý, nên những 
người tham gia tranh luận luôn có thể học hỏi được 
nhiều điều từ những người khác cùng tham gia tranh 
luận. Và sự chia sẻ kiến thức càng giúp họ gần gũi 
nhau hơn, không hề có sự đối đầu, thù nghịch. Vì thế, 
tuy không cần thiết phải thường xuyên tranh luận, 
nhưng nếu có cơ hội tham gia những cuộc tranh luận 
đúng đắn thì chúng ta sẽ có khả năng học hỏi được rất 


nhiều. 


Mặt khác, tránh xa sự tranh cãi bao giờ cũng là 
cách tốt nhất để hạn chế những bất hòa trong cuộc 
sống. Bởi vì như đã nói, những va chạm trong lời nói 
là thuộc loại va chạm thường xuyên xảy ra nhất trong 
cuộc sống hằng ngày. Không ai trong chúng ta lại thích 


78 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


nói chuyện với một người hay tranh cãi, luôn chỉ trích 
và bắt bẻ sai lầm của người khác. Vì thế, chỉ cần bạn 
có thể loại bỏ được thói quen hay tranh cãi - nếu có - 
bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mọi người chung 
quanh đều thích nói chuyện với bạn nhiều hơn, gần 
gũi và chia sẻ với bạn nhiều hơn. Và đó chính là biểu 
hiện của một cuộc sống hòa hợp với mọi người. 


Ngoài việc tránh xa sự tranh cãi, lời nói hòa hợp 
còn có nghĩa là phải biết quan tâm đến những gì mình 
nói ra để không gây thương tổn cho người khác. Ngay 
cả khi cần phải nói lên những sự thật cứng rắn và 
đụng chạm đến ai đó, cũng cần phải chọn cách diễn 
đạt sao cho sự căng thẳng của vấn đề có thể được giảm 
nhẹ đến mức thấp nhất. 


Một ý nghĩa quan trọng khác của việc thực hành 
hòa hợp qua lời nói là phải cố gắng nói ra những lời 
tốt đẹp, tạo ra sự hòa hợp, đoàn kết giữa những người 
khác, cũng như khuyến khích mọi người khác thực 
hiện những điều tốt lành và tránh xa những điều xấu 
ác. Được như vậy thì mỗi một lời nói ra của bạn đều 
sẽ xứng đáng để được gọi là: “Lời lời châu ngọc, hàng 
hàng gấm thêu.” 


Mặc dù “lời nói chẳng mất tiền mua”, nhưng nó lại 
thực sự là một sức mạnh quan trọng trong giao tiếp. 


79 


UA/2/20/22/AI4/22/4/2/2/E2022//2/2 

Lời nói có khả năng xây dựng, làm cho mọi quan hệ 
ngày càng trở nên gắn bó, tốt đẹp hơn, nhưng đồng thời 
lời nói cũng có thể có tác dụng phá hoại, làm cho các 
mối quan hệ giữa người và người trở nên căng thẳng 
và thù nghịch. Những công năng tốt hay xấu đó đều 


Z3 


là phụ thuộc vào cách “lựa lời mà nó?” của chúng ta. 


Mặt khác, lời nói là biểu hiện của tâm ý. Trong 
lòng nghĩ sao thì ngoài miệng biểu lộ ra như vậy. Tâm 
ý ngay thẳng, hiển thiện thì lời nói cũng thật thà, hòa 
nhã; tâm ý gian trá, hiểm độc thì lời nói cũng quanh co, 
hung đữ. Trong lòng không có sự tu dưỡng thì không 
thể nói ra được những lời thực sự ôn hòa, êm dịu; trong 
lòng không nuôi dưỡng tình cảm chân thành tốt đẹp 
thì không thể nói ra được những lời cảm thông chia sẻ; 
và nếu trong lòng đầy sự thù hận ganh ghét thì chỉ có 
thể nói ra toàn những lời hung hãn, cay độc... 


Cho nên, có thể nói là tâm ý tạo ra lời nói. Nếu 
không tu dưỡng tâm ý mà chỉ gắng gượng nói ra những 
lời dịu dàng êm ái để lấy lòng người khác thì cũng chỉ 
là sự giả dối, ngụy tạo, người nghe sớm muộn gì cũng 
sẽ cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, nếu thật lòng 
muốn tu dưỡng tâm ý thì lại có thể bắt đầu từ việc chú 
ý tu dưỡng lời nói. Nếu có thể tránh nói ra những lời 


S0 


Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu 


xấu ác thì tâm ý sẽ nhờ đó mà có thể quay về gần với 
sự hiền thiện, thương yêu. 


Lời nói xấu ác tuy rất đa dạng, nhưng cũng không 
đi ngoài những ý nghĩa sau đây. 


Thứ nhất là nói dối, không đúng sự thật. Nguyên 
nhân và động lực của việc nói dối có thể bao gồm 
hết thảy những ham muốn, toan tính của con người, 
nhưng nói chung thì một khi đã dùng cách nói dối để 
đạt được mục đích của mình đều không phải là điều 
tốt. Vì thế, bản thân việc nói dối chẳng những đã là 
một điều xấu, mà nó còn có thể là nguyên nhân dẫn 
đến rất nhiều điều xấu ác khác nữa. 


Thứ hai là nói lời trau chuốt, không thành thật, chỉ 
nhằm lấy lòng người khác vì mục đích có lợi cho mình. 
Lời nói trau chuốt không xuất phát từ những suy nghĩ 
chân thật trong lòng, mà là dựa theo ý muốn của người 
nghe, nhằm làm cho người ấy phải tin theo điều gì đó. 
Tuy lời nói trau chuốt không có vẻ là xấu ác, nhưng 
nó thường có những động lực không chính đáng nên 
sẽ nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển cho những 
tâm niệm xấu ác. Hơn thế nữa, việc nói trau chuốt rất 
thường có khuynh hướng trở thành nói dối. 

Thứ ba là những lời nói thô tục, hung hăng, thường 
gây thương tổn cho người khác một cách không cần 


81 


1⁄2 ÿ 1⁄20 120/2 (2 (222 

thiết. Lời nói thô tục, hung hăng thường không do 
những động lực khác thúc đẩy, mà là xuất phát từ 
tâm ý hung đữ, thiếu sự tu dưỡng, tạo thành thói quen 
luôn nói ra những lời hung hăng, xúc phạm, bất kể đối 
tượng là a1. 


Thứ tư là nói những lời vô nghĩa, vô ích. Những lời 
nói loại này có vẻ như chẳng gây hại đến ai, nhưng 
thực tế là tạo thành thói quen ăn nói bừa bãi, thiếu 
cân nhắc. Như cỏ dại làm hại ruộng vườn, những lời vô 
nghĩa cũng làm hại chúng ta vì làm mất đi cơ hội nói 
ra những lời tốt đẹp, hữu ích. 


Thứ năm là lời nói đâm thọc, cũng gọi là nói hai 
lưỡi, thường là để gây chia rẽ giữa những người khác. 
Nói hai lưỡi có nghĩa là nói ra những lời không chân 
thật, nhất quán. Khi gặp mỗi bên lại nói theo một cách 
khác nhau nhằm tạo ra sự hoài ngh1, mâu thuẫn lẫn 
nhau giữa mọi người, nhằm đạt được mục đích cho 
riêng mình. Lời nói loại này luôn hướng đến gây ra sự 
chia rẽ, ghét bỏ hay thù nghịch lẫn nhau, xuất phát từ 
tâm niệm tham lam, xấu ác, muốn đạt được mục đích 


của riêng mình. 


Thứ sáu là những lời nói độc ác, gây thương tổn 
cho người khác. Những lời nói loại này thường không 
nhằm mục đích gì khác, mà chỉ là sự biểu lộ của tâm 


82 


Nhiều tay vỗ nên kêu 


ý nóng nảy, hung dữ. Tuy nhiên, khi thường xuyên nói 
ra những lời độc ác, gây thương tổn cho người khác thì 
cũng chính là tạo điều kiện để nuôi dưỡng và làm phát 
triển sự nóng nảy, hung dữ trong tâm ý. Vì thế, việc 
kiềm chế những lời nói loại này cũng là cách rất tốt để 
tu dưỡng tâm ý. 


Tất cả những lời nói xấu ác như trên đây đều tạo 
ra những nghiệp xấu ác, gọi chung là khẩu nghiệp 
- nghiệp tạo ra bởi lời nói - là một trong ba cách tạo 
nghiệp của chúng ta, đó là: thân nghiệp, khẩu nghiệp 
và ý nghiệp. 

Mặc dù lời nói không có hình dạng, tướng mạo, 
không thể làm người khác tổn thương, đau đón về thể 
xác, nhưng lại có sức mạnh tỉnh thần cực kỳ lớn lao. 
Lời nói tốt đẹp có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho 
chính bản thân ta và mọi người chung quanh, trong 
khi lời nói xấu ác lại có thể dễ dàng hủy hoại hạnh 
phúc của bản thân và người khác. Vì thế, muốn sống 
hòa hợp giữa mọi người, chúng ta không thể không 
quan tâm đến lời nói của mình, phải luôn tránh nói ra 
những điều xấu ác, chỉ nói những điều hướng đến sự 
hòa hợp, tốt đẹp và tránh xa sự tranh cãi. 


83 


AA2/2///2/7//22/74222/222Ã////22 


Nhiều tay vỗ nên kêu 


(2 một công án thiền đòi hỏi thiển sinh 
phải suy ngẫm về “tiếng vỗ của một bàn 


tay”. Tôi không biết là qua công án này thiền sinh sẽ 
được đưa đến nơi đâu trong chân trời thiền học, nhưng 
giữa cuộc sống trần tục này thì nội dung đó lại gợi lên 
trong tôi một ý nghĩa thiết thực khác: không có tiếng 
vỗ của một bàn tay! 


Khi hai bàn tay vỗ vào nhau sẽ phát sinh tiếng 
vỗ, nhưng nếu bạn muốn dùng một bàn tay để tạo ra 
tiếng vỗ nhỏ hơn, đó sẽ là điều hoàn toàn không thể 
được! 


Tương tự như vậy, trong cuộc sống này cũng không 
có bất cứ điều gì có thể được thực hiện một cách đơn 
độc. Chúng ta sinh ra và lớn lên giữa những con người, 
nên hết thảy mọi việc mà chúng ta có thể làm được 
đều là nhờ có sự chung sức của người khác. Mỗi một 
con người chỉ như một bàn tay đơn độc, dù có cố gắng 
đến đâu cũng không thể tạo thành tiếng vỗ. 


S4 


Nhiều tay vỗ nên kêu 


Cách đây mấy năm, tôi vừa hoàn tất công trình 
biên soạn bộ Từ điển Thành ngữ Anh-Việt! với độ dày 
hơn 1500 trang. Sau nhiều năm miệt mài khó nhọc với 
công trình, ngay khi vừa hoàn tất tôi đã hết sức vui 
mừng, sung sướng và tự hào với thành quả của sự kiên 
trì này. Trong một lúc bốc đồng, tôi đã chợt nghĩ rằng: 
chỉ cần có đủ ý chí kiên nhẫn thì bất cứ công việc khó 
khăn nào cũng đều có thể tự mình vượt qua. Nhớ lại 
những thời gian trước đó, một mình lặng lẽ giữa hàng 
đống tư liệu từ ngày này sang ngày khác, quả thật 
tôi không dám nghĩ đến có một ngày sẽ hoàn tất được 
công việc. Nhưng cuối cùng rồi ngày đó cũng đến! 


Nhưng ý nghĩ bốc đồng đó chỉ thoáng qua trong 
phút chốc. Sự thật, tôi biết là mình không hề lẻ loi, 
đơn độc trong công việc. Chỉ cần nhìn lại các nguồn 
tư liệu tham khảo mà mình đã sử dụng, tôi cũng hình 
dung ra được ít nhất có đến hàng tá người trực tiếp 
đóng góp cho công trình của mình. Và nếu kéo dài sợi 
dây liên hệ đến quá khứ, e rằng con số đó sẽ còn tiếp 
tục tăng cao hơn rất nhiều. Thêm vào đó, tất cả những 
người quanh tôi đều đã cùng tôi thực hiện công việc. 
Nếu không có sự chăm sóc và động viên của cả gia 
đình, không có sự hỗ trợ của anh em bè bạn... thật ra 


Từ điển Thành ngữ Anh-Việt, Nguyễn Minh Tiến biên soạn, NXB 
Trẻ, 2004. 


8ð 


A2 (4 00 cô 4/222 

tôi cũng không thể thực hiện công việc của mình. Đó 
là chưa kể đến quá trình trước khi bộ sách ra đời, còn 
biết bao nhiêu người phải tiếp tục tham gia đóng góp 
trong việc hoàn thiện nó! Chỉ riêng người biên tập của 
Nhà xuất bản Trẻ đã phải mất hơn 6 tháng miệt mài 
để đọc qua toàn bộ bản thảo và góp ý sửa chữa cũng 
như phát hiện giúp tôi những sal sót trong suốt quá 
trình biên soạn. Làm sao có thể nghĩ rằng chỉ một 
người có thể thực hiện được công việc? 


Khi chúng ta nhìn sự việc một cách khách quan 
và toàn diện, ta sẽ thấy là không có công việc nào chỉ 
được thực hiện bởi một người. Bằng cách này hay cách 
khác, sự góp sức của người khác luôn là điều kiện cần 
thiết để mỗi người có thể thực hiện được phần việc của 


mình. 


Tương tự như vậy, sự góp sức của nhiều người luôn 
là điều kiện cần thiết cho việc thực hiện những công 
việc quá khó khăn hay lớn lao, vĩ đại. Vạn lý trường 
thành của Trung Hoa, Đại Kim tự tháp của A1 Cập... 
đều là những chứng tích lịch sử nói lên ý nghĩa này. 
Chính vì thế mà người xưa đã nói một cách nôm na 
rằng: “Nhiều tay vỗ nên kêu.” 


Mặc dù vậy, không ít người trong chúng ta vẫn 
thường sai lầm khi quá xem trọng những thành quả 


86 


Nhiều tay vỗ nên kêu 


của cá nhân mình, vẫn tưởng rằng đó là những “tiếng 
vỗ của một bàn tay”. Thật ra, những cách nghĩ như 
vậy vừa không đúng với sự thật, vừa tạo điều kiện cho 
rất nhiều ý tưởng và hành vi sai lầm khác. Khi một 
người chồng luôn nghĩ rằng mình là trụ cột duy nhất 
chống đố kinh tế gia đình, anh ta sẽ rất ít khi hài lòng 
với sự chăm sóc của người vợ, và do đó mà cảm thấy 
cuộc sống của mình không được hạnh phúc, vui vẻ. 
Ngược lại, khi người vợ nghĩ rằng mình đã hy sinh khó 
nhọc quá nhiều cho gia đình, cô ta sẽ luôn nhìn thấy 
những thiếu sót của chồng mình trong công việc hằng 
ngày, và do đó cũng cảm thấy đời sống gia đình luôn 
nặng nề, khó chịu. Trong cả hai trường hợp, nếu mỗi 
người đều có thể nhìn sự việc một cách khách quan và 
toàn diện, đúng như sự thật, họ sẽ thấy được sự đóng 
góp chung của tất cả mọi người vì sự tồn tại và phát 
triển gia đình, và do đó sẽ dễ dàng cảm thông, chia sẻ 
với những khó khăn của nhau. 


Trong bất cứ tập thể nào cũng vậy, khi mọi thành 
viên đều quá xem trọng thành tích của cá nhân mình 
trong công việc, tập thể đó sẽ có nhiều nguy cơ tan rã 
vì thiếu sự gắn kết giữa các thành viên. Ngược lại, 
nếu mọi người hiểu được rằng mỗi một thành quả đều 
có sự góp sức của tất cả, họ sẽ càng gắn bó nhau hơn 


87 


A2 (2 00 cô 4/222 
trong công việc để tiếp tục tạo ra những thành quả 
mới. 

Vì thế, sự đoàn kết gắn bó giữa tất cả mọi thành 
viên trong một tập thể chính là xuất phát từ nhận 
thức đúng về vai trò của mỗi người và tất cả. Nhận 
thức đúng lại phải bắt nguồn từ những suy nghĩ đúng. 
Và những suy nghĩ đúng của tất cả mọi người thì tất 
yếu phải đi đến chỗ phù hợp, tương ứng với nhau. Đây 
chính là yếu tố khởi đầu để tạo nên sức mạnh phát 
triển của một tập thể, và cũng là điều kiện tất yếu 
để tạo ra môi trường hòa hợp trong tập thể đó. Chính 
trong ý nghĩa này mà người xưa đã từng dạy về sức 
mạnh của sự hòa thuận đoàn kết trong gia đình rằng: 
“Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.” 


Tát cạn bể Đông chỉ là một cách nói khoa trương để 
nhấn mạnh tính chất khó khăn, to tát của bất cứ công 
việc nào, nhưng sức mạnh của sự “thuận vợ thuận 
chồng” thì có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có 
thể dễ dàng nhận ra được. Cho dù có khó khăn, vất vả 
đến đâu mà vợ chồng đồng lòng nhất trí thì nhất định 
sẽ có thể cùng nhau chèo chống vượt qua. Ngược lại, 
khi vợ chồng mỗi người một ý, luôn mâu thuẫn, xung 
đột lẫn nhau thì dù hoàn cảnh có thuận lợi dễ dàng 
đến đâu cũng chỉ có thể đi đến chỗ đổ vỡ, thua thiệt 
mà thôi. 


88 


Nhiều tay vỗ nên kêu 


Không chỉ là trong ý nghĩa tạo ra sức mạnh để vượt 
qua khó khăn, hoàn tất công việc, mà như đã nói, sự 
đồng lòng nhất trí giữa mọi người với nhau còn chính 
là điều kiện tất yếu để tạo ra môi trường sống chung 
hòa hợp trong một cộng đồng. Nếu muốn tạo ra sự hòa 
hợp giữa mọi người với nhau mà chưa có được sự đồng 
lòng nhất trí thì không thể được. Ngược lại, khi đã 
có thể cùng nhau thống nhất về tư tưởng, cùng nhau 
thực hiện mọi công việc, cùng nghĩ đến việc hợp tác và 
phục vụ lẫn nhau, thì điều tất nhiên là sẽ có được sự 
hòa hợp giữa tất cả mọi người. 


Cùng sống chung hòa hợp, cùng nói lời hòa hợp, 
đồng lòng thực hiện mọi công việc và phụng sự lẫn 
nhau, đó là ba trong số sáu nguyên tắc hòa kính mà 
trước đây đức Phật đã từng chỉ dạy. Sự vận dụng ba 
nguyên tắc này trong đời sống chắc chắn sẽ giúp mang 
đến sự hòa hợp với mọi người quanh ta, và qua đó 
tạo ra được môi trường sống an vui và hạnh phúc. Ba 
nguyên tắc này giúp kiểm soát được thân, khẩu, ý, là 
ba yếu tố tạo nên hết thảy mọi nghiệp báo tốt xấu của 
chúng ta. Vì thế, kiểm soát được thân, khẩu, ý chính 
là bước khởi đầu cơ bản nhất, sau đó mới có thể tiếp 
tục bước lên tầng bậc cao hơn với ba nguyên tắc còn lại 
trong Lục hòa kính. 


89 


Thắng mực tàu, đau lòng gỗ 


õði khi có dịp, tôi thường rất thích 
được xem những người thợ mộc làm 
việc. Công việc của họ vừa có tính chất kiên trì, thận 
trọng, vừa mang tính mẫu mực, khuôn thước. Để tạo 
ra một món đô, họ không bao giờ dựa vào sự ngắm 


nghía, ước tính chủ quan của mình, mà luôn tuân theo 
những khuôn mẫu khách quan. 


Chẳng hạn, khi muốn có một thanh gỗ thẳng, họ 
dùng dây mực để tạo ra những đường thẳng ở vị trí 
cần thiết trên cây gỗ, sau đó căn cứ vào những đường 
mực ấy mà bào chuốt, đẽo gọt để tạo thành một thanh 
gỗ thẳng. Quan sát công việc này của họ thật hết sức 
thú vị, khi nhìn thấy những chỗ cong trên cây gỗ cứ 
từng chút từng chút bị mất dần đi, và cuối cùng trở 
thành một thanh gỗ thẳng băng, hoàn toàn khác hẳn 
với hình dạng ban đầu của nó. 


Hết thảy những cây gỗ khi đưa vào sử dụng đều 
ít nhiều có những độ cong nhất định. Nhờ vào sự bào 
chuốt, đẽo gọt theo đường mực mà chúng mới có thể trở 


90 


Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ 


thành ngay thẳng, hữu dụng. Tục ngữ có câu: “Thẳng 
mực tàu, đau lòng gổ, nhưng chính nhờ có những chỗ 
“đau lòng” ấy mà giá trị của thanh gỗ mới được nâng 
lên, mới có thể được dùng vào những công việc hữu 
ích, tốt đẹp. 


Mỗi chúng ta đều mang trong mình ít nhiều những 
thói hư, tật xấu, những chỗ cong vạy... Để trở thành 
người tốt, chúng ta không thể dựa vào những cảm 
nhận chủ quan của bản thân mình, mà cũng cần có 
những “đường mực thẳng để noi theo trong việc “bào 
chuốt, đếo gọt” bàn thân. 


Nhờ vào kinh nghiệm để lại của những người đi 
trước, quanh ta luôn sẵn có những “đường mục” rất 
thẳng để ta noi theo. Vấn đề là chúng ta có biết nhận 
ra tầm quan trọng của những “đường mực' ấy để cố 
gắng noi theo hay không mà thôi. 


Từ khi chúng ta bắt đầu khôn lớn trong môi trường 
gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị... đã dạy cho ta rất 
nhiều điều nên làm và không nên làm. Những “đường 
mực thẳng” này thường giúp ta bước đầu hình thành 
nhân cách sau này của mình. Nếu đứa trẻ nào biết 
chấp nhận những chỗ “đau lòng gỗ để vâng theo đúng 
những lời khuyên dạy này, nó sẽ sớm trở thành một 
đứa trẻ ngoan hiền, dễ mến. Ngược lại, nếu đứa trẻ nào 


91 


A4 (4 00 cô 4/222 

luôn ngỗ nghịch, đi ngược lại những lời khuyên dạy ấy, 
thì nguy cơ trở thành một người xấu trong tương lai 
là có thể thấy được. Những gia đình nào có sự dạy dỗ 
con cái một cách nghiêm túc và đúng đắn theo những 
chuẩn mực đạo đức của gia đình mình - thường gọi là 
gia phong - sẽ có khả năng đào tạo và đóng góp cho xã 
hội những con người mẫu mực, đạo đức. 


Trong môi trường xã hội, bất cứ nơi đâu cũng đều 
có những “đường mực thẳng”, những khuôn thước để 
mọi người tuân theo. Bước vào một cơ quan, công sở, 
mọi người đều phải tuân thủ nội quy; tham gia một tổ 
chức, đoàn thể, mọi người đều phải tuân thủ điểu lệ... 
Nói rộng ra trong phạm vi của toàn xã hội là những 
quy định pháp luật, đảm bảo cho tất cả mọi người đều 
được bảo vệ những quyền lợi cơ bản nhất, cũng như 
phải sống theo những chuẩn mực nhất định nào đó mà 
xã hội chấp nhận... 


Đó chỉ là lược nêu những điểm tiêu biểu nhất, nếu 
kể chi tiết ra thì còn rất nhiều khuôn thước, chuẩn 
mực mà mỗi người phải tuân theo. Từ những quy định 
cụ thể về hành vi, lời nói, cho đến những chuẩn mực về 
tỉnh thần, đạo đức. Tất cả những khuôn thước, chuẩn 
mực ấy luôn giúp ta loại bỏ được những “chỗ cong” để 
tự mình trở thành những “thanh gỗ thẳng”. Mặc dù 
vậy, trong thực tế là chúng ta đôi khi rất ngại chuyện 


92 


Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ 


“đau lòng gổ, và vì thế mà thường tránh né, không 
tuân thủ một cách nghiêm ngặt những “đường mực 
thẳng rất quý giá kial 


Khi so sánh theo cách này, chúng ta mới có thể 
thấy được giá trị tích cực của việc khép mình vào 
khuôn thước, chuẩn mực. Bởi vì không ai trong chúng 
ta có thể tự xem mình là hoàn thiện. Mỗi chúng ta đều 
có những khuyết điểm, những tính xấu nhất định, nên 
việc khép mình tuân theo những khuôn thước, chuẩn 
mực luôn là cách tốt nhất để tu dưỡng bản thân, hoàn 
thiện chính mình. Điều này cũng tương tự như người 
thợ mộc biết noi theo những đường mực thẳng để bào 
chuốt, đẽo gọt, biến một cây gỗ cong trở thành một 
thanh gỗ thẳng! 


Trong mỗi một hoàn cảnh, môi trường sống khác 
nhau, chúng ta đều có những khuôn thước quanh 
mình để tuân theo, và điều này luôn là điểm chung 
giữa bản thân ta với những người sống trong cùng 
một môi trường, hoàn cảnh đó. Một người lính phải 
tuân theo những kỷ luật trong quân đội, và điều này 
là điểm chung giữa anh ta với tất cả những người lính 
khác. Một vị £y-kheo phải trọn đời vâng giữ theo giới 
luật mà đức Phật đã chế định, và điều này là điểm 
chung giữa vị này với tất cả những vị fy-kheo khác. 
Tương tự, khi chúng ta sống chung với những người 


93 


1⁄2 ÿ 220 120/2 (2 (222 

khác trong một môi trường, hoàn cảnh nào đó, chúng 
ta phải cùng với mọi người quanh ta tuân thủ theo 
những quy định, những khuôn thước mà tập thể ấy đã 
đặt ra, như lời người xưa vẫn thường nói: “Nhập gia 
tùy tục.” 


Chính việc cùng nhau tuân thủ những quy định 
chung trong một tập thể là điều kiện trước hết để tạo 
ra sự hòa hợp và gắn bó của tập thể đó. Ai đã từng 
sống trong quân đội đều biết rõ rằng “kỷ luật là sức 
mạnh của quân đội.” Bất cứ đội quân nào, dù có quân 
số hùng mạnh đến đâu, được trang bị vũ khí hiện đại 
đến đâu, mà thiếu đi tính kỷ luật thì chắc chắn sẽ 
không bao giờ phát huy được sức mạnh. Hơn thế nữa, 
khả năng thất bại và tan rã của một đội quân như thế 
chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 


Không chỉ là quân đội, mà đối với bất cứ tập thể 
nào cũng vậy. Đối với một công ty kinh doanh, nếu tất 
cả nhân viên đều tuân thủ một cách nghiêm túc mọi 
quy định chung, công ty ấy nhất định sẽ nhanh chóng 
gặt hái được thành công. Đối với một lớp học, nếu tất 
cả học sinh đều học tập nghiêm túc theo hướng dẫn 
của thầy cô giáo, đều chấp hành tốt mọi quy định của 
nhà trường và nội quy lớp học, chắc chắn thành tích 
học tập của lớp học ấy sẽ nhanh chóng được cải thiện. 


94 


Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ 


Đối với một gia đình, nếu mọi thành viên đều biết tôn 
trọng và sống theo đúng với nền nếp gia phong, gia 
đình ấy chắc chắn sẽ ngập tràn hạnh phúc... 


Khi sáng lập Tăng đoàn, đức Phật đã chỉ dạy sáu 
pháp hòa kính để giúp mọi người cùng sống chung hòa 
hợp trong Tăng đoàn. Trong sáu pháp hòa kính đó, 
pháp thứ tư khuyến khích tất cả mọi người vâng giữ 
theo giới luật để cùng nhau tu tập, xem giới luật là 
khuôn thước, chuẩn mực chung để mọi người cùng noi 
theo. Chính sự chỉ dạy này của đức Phật đã giúp cho 
Tăng đoàn trong nhiều thế kỷ qua luôn duy trì được 
sự hòa hợp, gắn bó. 


Đối với những người chưa xuất gia, việc vận dụng 
lời khuyên “giới hòa đồng tư” chính là biết cùng với mọi 
người quanh mình vâng giữ theo những khuôn thước, 
chuẩn mực của môi trường, hoàn cảnh mà mình đang 
sống, cùng nhau tạo ra sự hòa hợp, gắn bó trong gia 
đình cũng như trong cả cộng đồng xã hội. Để làm được 
điều đó, mỗi người phải nghiêm khắc với chính mình, 
luôn tôn trọng những quy định của tập thể cũng như 
biết tự khép mình vào khuôn thước, không ngại cả 
những khi phải “thẳng mực tàu, đau lòng gỡ! 


95 


Nồi cơm Thạch Sanh 


d2 ài sản quý giá nhất của chúng ta không 
phải là những giá trị vật chất quanh ta. 
Bởi vì hết thảy những giá trị vật chất ấy xét cho cùng 
đều không thuộc về ta. Chúng được tích lũy quanh ta 
do sự nỗ lực tích góp trong nhiều ngày, nhưng cũng có 
thể trong thoáng chốc mất đi vì một lý do nào đó mà ta 
hoàn toàn không thể giữ lại được. Ngay cả khi chúng 
không bị mất đi theo nghĩa ấy, thì một khi chúng ta 
nhắm mắt lìa đời, chúng cũng chẳng còn có chút ý 
nghĩa giá trị nào! 


Vì thế, tài sản quý giá nhất của tất cả chúng ta 
chính là sự hiểu biết, hay còn gọi là tri thức, kiến giải. 
Tính chất quý giá của sự hiểu biết được xác định bởi vì 
chúng ta có thể sử dụng nó để làm ra của cải vật chất, 
trong khi lại hoàn toàn không thể dùng những giá trị 
vật chất sẵn có để trực tiếp đổi lấy sự hiểu biết! Mặt 
khác, những giá trị vật chất quanh ta có thể mất đi 


96 


Nồi cơm Thạch Sanh 


trong một sớm một chiều, trong khi sự hiểu biết mà ta 
có được sẽ vẫn được giữ lại cùng ta bất cứ khi nào ta 
còn duy trì được trạng thái tỉnh thần tỉnh táo. 


Có một khác biệt rất lớn giữa tri thức và các giá 
trị vật chất. Khi chúng ta muốn sở hữu các giá trị vật 
chất, ta luôn gặp phải sự tranh chấp của người đang 
sở hữu những giá trị vật chất ấy. Một nhà kinh doanh 
muốn thu được nhiều tiền thì tất yếu phải biết cách 
làm cho nhiều khách hàng móc tiền ra khỏi túi. Trên 
thương trường, một sự thành công lón thường cũng là 
đồng nghĩa với sự thua lỗ, thất bại của những đối thủ 
cạnh tranh... Nói chung, khi bạn muốn sở hữu một giá 
trị vật chất nào đó thì tất yếu phải có ai đó bị mất đi! 
Chúng ta không thể cùng nhau sở hữu mọi thứ! Chính 
vì thế mà cái “vòng danh lợi cong cong” bao giồ cũng 
là đấu trường của biết bao sự tranh chấp, giành giật 
lẫn nhau. 


Việc sở hữu tri thức lại hoàn toàn không giống như 
vậy. Khi chúng ta sở hữu những tri thức mới, chúng ta 
hoàn toàn không phải tranh chấp, giành giật, mà là 
nhận sự chia sẻ từ người khác. Vì thế, tất cả mọi người 
có thể cùng nhau sở hữu mà không có ai phải chịu 
thiệt thòi, mất mát. Kinh Duy-ma-cật mô tả điều này 
giống như là “từ một ngọn đèn, mồi sáng ra trăm ngàn 


97 


A4 (2 00 cô 4/222 
ngọn đèn liên tiếp, những chỗ tối đều trỏ nên sáng, mà 
ánh sáng không hề dút...”' 

Khi bạn hiểu biết được về một vấn đề, bạn có thể 
chia sẻ với rất nhiều người khác mà không phải lo 
sợ rằng sự hiểu biết của mình sẽ cạn kiệt đi. Ngược 
lại, chính qua sự chia sẻ kiến thức cùng người khác 
mà bạn có được cơ hội để học hỏi, hiểu biết nhiều hơn 
về những vấn đề liên quan. Các thầy cô giáo thường 
xuyên chia sẻ kiến thức với những học sinh của mình, 
nhưng không vì thế mà kiến thức của họ trở nên hạn 
hẹp. Ngược lại, chính trong quá trình giảng dạy mà 
các vị lại có thể tiếp tục tìm hiểu các vấn đề một cách 
sâu rộng hơn nữa. 


Trong những chuyện kể được nghe từ thuở nhỏ, tôi 
vẫn còn nhớ đến hình tượng nổi cơm ăn hoài không 
hết của chàng Thạch Sanh dũng cảm. Thật hoàn toàn 
khác với những nổi cơm bình thường của chúng ta, 
chỉ đủ cho một số người ăn, nồi cơm của chàng Thạch 
Sanh tuy không lớn lắm nhưng lại có thể ăn hoài 
không hết, làm cho bao nhiêu người ăn cũng đều có 
thể được no bụng! 


Thật ra, mỗi người chúng ta đều có một nổi cơm 
Thạch Sanh như thế, có thể ăn hoài không hết! Đó 


Kinh Duy-ma-cật, phẩm Bồ Tát, trang 148, bản dịch tiếng Việt 
của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo 


98 


Nồi cơm Thạch Sanh 


chính là những kiến thức mà chúng ta tích lũy được 
trong cuộc sống, vì chúng cũng tương tự như nổi cơm 
kỳ diệu của chàng Thạch Sanh kia, có thể dùng hoài 
không hết. Hơn thế nữa, nếu chúng ta biết mang kiến 
thức của mình ra chia sẻ cùng những người quanh 
ta, kiến thức ấy sẽ càng trở nên sinh động và hữu ích 
hơn, và cũng qua đó mà chúng ta mới có thể tiếp nhận 
thêm được nhiều kiến thức mới bổ sung cho vấn đề, 
thay vì là chỉ giới hạn trong những gì đã biết. 


Một trong những nhược điểm của văn hóa phương 
Đông là tính bảo thủ và hạn chế sự truyền bá, chia 
sẻ kiến thức. Chính do nơi những cách nghĩ như “gia 
truyền”, “bí truyền” mà có biết bao kiến thức của người 
đi trước đã đi đến chỗ phải... thất truyền. Việc giữ kín 
một kiến thức để riêng mình khai thác những lợi ích 
của kiến thức đó hoàn toàn không phải là việc có lợi 
cho cộng đồng xã hội, và điều này hoàn toàn khác với 
việc bảo vệ bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ. 


Khi chúng ta thực hiện việc tôn trọng bản quyền 
hay quyền sở hữu trí tuệ, ta chấp nhận trả một phần 
lợi nhuận cho người chủ sở hữu trí tuệ khi sử dụng 
những kiến thức được người ấy chia sẻ. Càng có nhiều 
người sử dụng kiến thức ấy thì người chủ sở hữu trí 
tuệ càng nhận được phần thù lao lớn hơn, đồng thời 


99 


4⁄24 (0/4 cô 4/222 

phần kiến thức ấy cũng làm lợi nhiều hơn cho xã hội. 
Mặt khác, quyền sở hữu trí tuệ chỉ có giá trị trong một 
thời gian nhất định, và sau đó thì phần kiến thức ấy 
sẽ được xem như sở hữu của toàn xã hội. Điều này tạo 
điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức ấy được rộng rãi 
hơn, mang lại lợi ích lớn lao hơn cho cộng đồng xã hội. 
Nhân loại ngày nay có vô số người sử dụng những phát 
minh của Thomas Edison,?) nhưng không al phải trả 
tiền bản quyền cả. Nếu như #dison chọn cách giữ kín 
để tự mình khai thác nguồn lợi từ những phát minh 
của ông, phần đóng góp cho xã hội sẽ rất hạn chế và có 
nhiều nguy cơ những phát minh ấy sẽ bị thất truyền! 


Xã hội phương Đông có rất nhiều những kiến thức 
gia truyền, bí truyền... Cho dù những kiến thức ấy có 
độc đáo và hay lạ đến đâu, sự giới hạn việc chia sẻ với 
người khác cũng sẽ đồng thời giới hạn những lợi ích mà 
kiến thức ấy mang lại cho xã hội. Và chỉ cần một trong 
các “truyền nhân” qua đời trước khi tìm được người kế 
thừa, kiến thức ấy sẽ phải bị thất truyền. Điều này 
tất nhiên phải được xem là một tổn thất chung cho cả 
cộng đồng xã hội. 

†Thomas Edison (1847 - 1931), nhà phát minh người Mỹ, một 
trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của toàn nhân loại từ xưa 
đến nay. Ông bắt đầu những phát minh của mình từ khi còn rất 
trẻ và làm việc miệt mài cho đến lúc qua đời, có khi lên đến 18 
giờ môi ngày. Chỉ riêng những phát minh được chính thức đăng 
ký tên ông đã lên đến hơn một ngàn phát minh! 


100 


Nồi cơm Thạch Sanh 


Nguyên tắc “kiến hòa đồng giả? tuy ra đời đã hơn 
2ð thế kỷ nhưng đến nay vẫn còn chứng tỏ được tính 
khoa học và hợp lý của nó. Khi mọi người trong xã 
hội đều ý thức được việc chia sẻ sự hiểu biết, chia sẻ 
kiến thức của mình với người khác, môi trường sống 
sẽ trở nên hòa hợp và mọi người cùng tiến bộ một cách 
nhanh chóng hơn. 


Mặc dù vậy, tuy đã bước vào thế kỷ 21 này mà vẫn 
còn không ít người chưa hiểu được điều đó. Đôi khi 
chúng ta không phân biệt được giữa các giá trị vật 
chất và tri thức, vì thế mà cố giữ lấy những kiến thức 
“độc đáo” của mình như một cách bảo vệ quyền lợi cá 
nhân, thay vì là chia sẻ với người khác để mang lại lợi 
ích rộng rãi hơn. Nếu chúng ta hiểu được sự khác biệt 
cơ bản giữa các giá trị vật chất và kiến thức, chúng ta 
sẽ không ngại mang “nồi cơm Thạch Sanh” của mình 
ra chia sẻ cùng người khác, vì chắc chắn là “nồi cơm” 
ấy sẽ không bao giờ hết. Ngược lại, ta cũng sẽ nhận 
được những chia sẻ từ người khác nên bữa ăn tỉnh 
thần của chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở nên nhạt nhẽo 
vì độc vỊ. 

Việc cùng nhau chia sẻ kiến thức không chỉ là nhắm 
đến những phần kiến thức độc đáo “có một không ha? 
hay những “tuyệt chiêu” mà ngoài chúng ta ra không 


101 


A4 (2 00 cô 4/222 

còn a1 biết. Chia sẻ kiến thức hàm ý là tất cả mọi kiến 
thức, kể cả những “mẹo vặt hằng ngày hay những 
kinh nghiệm sống mà chúng ta đã từng vấp váp, trải 
qua. Mỗi một kiến thức được mang ra chia sẻ cùng 
người khác là lại có thêm một mối dây liên kết giữa 
mọi người với nhau, làm cho môi trường sống càng 
thêm gắn bó và hòa hợp. 


Việc chia sẻ kiến thức hoàn toàn không làm giảm 
thấp vai trò, giá trị của chúng ta trong cộng đồng như 
nhiều người lầm tưởng vì cho rằng khi mọi người khác 
đều có được những kiến thức của ta thì ta sẽ chẳng còn 
có gì “hơn ngườ?! Chia sẻ kiến thức là cách để giúp 
cho mọi người cùng tiến bộ, và sự so sánh giá trị chân 
thật giữa mọi người với nhau là dựa vào nhân cách 
và những giá trị tỉnh thần đã đạt được trong đời sống 
chứ không dựa vào sự sở hữu các tài sản vật chất hay 
kiến thức. 


Chúng ta có thể khởi đầu việc chia sẻ kiến thức từ 
nơi tập thể nhỏ nhất mà ta đang cùng làm việc. Sự 
chia sẻ kiến thức chắc chắn sẽ nhanh chóng giúp ta 
gần gũi và hòa hợp hơn với mọi người trong tập thể. 
Xuất phát từ khởi điểm đó, một môi trường sống hòa 
hợp với mọi người quanh ta sẽ nhanh chóng được thiết 
lập. 


102 


Miếng ăn là miếng tổi tàn... 


(2 sống của tất cả chúng ta đều gắn 
bó với phần lợi tức có được từ công việc. 


Mọi sinh hoạt gia đình và những nhu cầu thiết yếu 
đều phải dựa vào mức thu nhập hằng tháng. Nhìn từ 
góc độ những gì có thể thấy ngay một cách trực tiếp, 
chỉ cần thu nhập tăng cao hơn là cuộc sống của gia 
đình chúng ta sẽ ngay lập tức được cải thiện. 


Nhưng nếu chúng ta phân tích vấn đề theo một 
góc độ sâu xa và toàn diện hơn, nhiều yếu tế khác 
nữa cũng sẽ cần được xét đến. Và khi ấy, chúng ta 
sẽ thấy là việc tăng cao thu nhập chưa hẳn đã đồng 
nghĩa với có được một đời sống gia đình hạnh phúc 
hơn. Vấn đề còn tùy thuộc một phần ở việc chúng ta 
đã tăng cao thu nhập bằng cách nào, và điều đó có ảnh 
hưởng gì đến nền nếp sinh hoạt, suy nghĩ bình thường 
của chúng ta hay không. Ngoài ra, việc sử dụng phần 
lợi tức gia tăng như thế nào cũng là một yếu tố quan 
trọng cần xét đến. 


105 


A4 (4 00 cô 4/222 

Nói một cách chính xác hơn, những giá trị vật chất 
đạt được trong cuộc sống mặc dù có ý nghĩa chi phối 
cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng không hoàn 
toàn quyết định việc ta có hạnh phúc hay không. Rất 
nhiều người có thu nhập cao, đời sống vật chất hầu 
như không thiếu thốn bất cứ điều gì, nhưng cuộc sống 
của bản thân và gia đình lại phải luôn chìm ngập 
trong những ưu tư, phiền muộn... Ngược lại, có những 
người phải luôn sống trong tình cảnh “ăn bữa sáng, 
lo bữa chiềư” nhưng vẫn luôn giữ được tinh thần lạc 
quan vui sống cũng như niềm hạnh phúc của bản thân 
và gia đình. 


Mặc dù vậy, thói quen của phần lớn mọi người 
trong xã hội vẫn là xem trọng những giá trị vật chất, 
bởi những tác động tức thời mà nó mang lại. Người 
xưa hẳn đã quan sát rất kỹ hiện tượng này nên mới có 
2 câu ca dao đầy châm biếm như sau: 


Miếng ăn là miếng tôi tàn, 
Mất đi một miếng lộn gan lên đầu. 


Vế đầu tiên của câu ca dao này chỉ ra tính chất 
thấp hèn của các giá trị vật chất, tiêu biểu là những 
“miếng ăn”, chỉ tạo được sự thỏa mãn nhất thời mà 
không để lại tác động dài lâu trong việc hoàn thiện 
tâm hồn. Hơn thế nữa, nó còn là đầu mối khởi lên biết 


104 


Miếng ăn là miếng tồi tàn 


bao tranh chấp, giành giật trong xã hội, chỉ bởi vì thế 
thái nhân tình vẫn luôn “mất đi một miếng lộn gan 
lên đầu". 


Sự cần thiết của những giá trị vật chất trong cuộc 
sống là không thể phủ nhận. Nhưng nếu chúng ta 
để mình bị trói buộc, cuốn hút vào cuộc tranh giành 
những giá trị vật chất, chúng ta chắc chắn sẽ đánh 
mất đi những giá trị tinh thần cao quý vốn có của 
mình. 


Trong “cái vòng danh lợi cong cong”, mỗi người 
chúng ta nếu muốn giành lấy phần ưu thế về mình thì 
điều tất nhiên là phải vượt qua những người khác. Và 
như thế, cái “được” của người này sẽ luôn là cái “mất” 
của người kia. Trong cái vòng xoay của những “hơn, 
thua, được, mất” về những giá trị vật chất ấy, sự thật 
là mọi giá trị tinh thần cao quý chỉ có thể ngày càng 
bị mất dần đi mà không bao giờ được tạo ra hay tăng 
trưởng. Vì thế, chỉ khi nào chúng ta thực sự nhận ra 
được điều đó và thay đổi cách nhìn đối với các giá trị 
vật chất thì mới có cơ may thoát ra được cái “vòng cong 
cong” luần quần kia! 


Khi thực sự hiểu ra được rằng “miếng ăn là miếng 
tôi tàn”, không phải là chúng ta sẽ không cần đến 
những giá trị vật chất, mà chỉ là nhận thức đúng hơn 
về những giá trị đó, không để cho chúng chi phối hoàn 


105 


A4 (2 00 cô 4/222 

toàn mọi hành vi và tư tưởng của chúng ta. Từ việc 
đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cần thiết cho cuộc 
sống đến chỗ thỏa mãn mọi ham muốn về vật chất của 
mình là một khoảng cách không dễ đo lường. Khoảng 
cách đó có khi là vô tận, vì người theo đuổi sẽ mãi mãi 
không bao giờ đến đích. Nhưng khoảng cách đó cũng 
có thể chỉ là ngay trong tầm tay của chúng ta, khi ta 
nhận biết rằng mọi sự ham muốn vật chất chỉ là giả 
tạo và giá trị chân thật của niềm vui trong cuộc sống 
này không nằm ở đó. Nhờ đó, chúng ta có thể dừng 
ngay lại mọi cuộc săn tìm, truy đuổi, và tìm được niềm 
vui sống ngay trong hiện tại này. 


Nhận thức khởi đầu này là vô cùng quan trọng 
trong việc thực hiện một cuộc sống hòa hợp và chia 
sẻ cùng nhau. Phần lớn những tranh chấp, bất đồng 
thường gặp trong đời sống đều là xuất phát từ những 
giá trị vật chất, hoặc ít ra cũng là có liên quan đến 
chúng. Khi xóa bỏ được nguyên nhân này, mọi người 
sẽ có thể dễ dàng xích lại gần gũi với nhau hơn. 


Việc chia đều lợi ích trong một tập thể chính là 
biểu hiện cụ thể của sự quan tâm lẫn nhau. Đây là 
điều kiện lý tưởng nhất cho một cuộc sống hòa hợp 
giữa tất cả mọi người, bởi vì những người có thu nhập 
quá thấp - vì những nguyên nhân nào đó - sẽ không 


106 


Miếng ăn là miếng tồi tàn 


đến nỗi quá khó khăn, trong khi đối với những người 
có thu nhập cao thì việc chia sẻ một phần lợi tức với 
người khác sẽ không gây khó khăn gì cho cuộc sống 
của họ. 


Trong thực tế đời sống, tuy chúng ta chưa thể đạt 
đến sự chia đều lợi ích, nhưng ta có thể thực hành việc 
chia sẻ một phần lợi tức với những người khó khăn 
hơn mình. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, xã 
hội hiện đại ngày nay cũng đang có những chuyển 
biến nhất định theo hướng khuyến khích mọi người 
chia sẻ cùng nhau, nhất là những người giàu có cần 
quan tâm hơn nữa đến những người nghèo khó. Sự 
thật, chúng ta đang chứng kiến những khoản tiền rất 
lớn từ các quốc gia giàu có thường xuyên được chuyển 
đến để giúp đỡ những nước còn nghèo kém. Truyền 
thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt chúng ta 
cũng chính là mang ý nghĩa chia sẻ những giá trị vật 
chất cùng nhau trong cuộc sống. 


Nhận thức đúng về các giá trị vật chất trong quan 
hệ chia sẻ cùng nhau có thể mang lại lợi ích tỉnh thần 
lớn lao trong những hoàn cảnh rất tỉnh tế, nhưng đồng 
thời cũng có thể mang lại ngay cả những lợi ích về vật 
chất nhiều hơn. Chẳng hạn, trong các quan hệ kinh 
tế, chúng ta thường cân nhắc sự lợi hại thông qua các 


107 


A4 (4 00 cô 4/222 

khoản lợi tức được chia sẻ giữa đôi bên, và bên nào 
cũng muốn giành được phần lợi về mình. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta nhìn vấn đề một cách thông thoáng hơn, 
sự nhân nhượng trong việc chia sẻ các giá trị vật chất 
không hẳn đã là “thua kém”. Khi chúng ta nhận ít hơn 
một phần lợi nhuận, điều đó cũng đồng nghĩa với việc 
đối tác của ta sẽ nhận được nhiều hơn một chút. Như 
vậy, tất yếu sẽ mang lại sự hài lòng cho họ và kèm 
theo đó là sự thân thiện hơn trong quan hệ đối với ta. 
Nhờ đó, mối quan hệ hợp tác sẽ có nhiều khả năng 
được tổn tại và phát triển. Điều này lại đồng nghĩa 
với việc nguồn thu nhập của chúng ta sẽ được ổn định 
và lâu dài hơn. Như vậy, lợi ích cuối cùng về vật chất 
cũng chưa hẳn đã là ít hơn. 


Sự bất đồng về các lợi ích vật chất là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến đổ vỡ của hầu hết các mối quan hệ 
hợp tác. Va chạm về quyền lợi cũng là yếu tố thường 
gặp trong việc gây ra chia rẽ giữa những người trong 
cùng một tập thể. Nếu chúng ta cùng nhau thực hiện 
nguyên tắc “lợi hòa đông quân”, chắc chắn sẽ có thể 
ngăn chặn và loại trừ được một phần nguyên nhân 
chủ yếu phá hoại cuộc sống chung hòa hợp giữa mọi 
người. 


108 


Vận dụng Lục hòa trong đời sống 


/: nguýều tấu hòa kinh .đượ: đe Phật 
Z~ chỉ dạy từ cách đây hơn 2ð thế kỷ. Tuy 
nhiên, từ xưa nay lại chỉ được vận dụng chủ yếu trong 
đời sống Tăng đoàn nhằm tạo ra môi trường hòa hợp 
để chư tăng cùng nhau tu tập. Việc vận dụng các 
nguyên tắc này vào cuộc sống gia đình cũng như trong 
cộng đồng xã hội có vẻ như còn rất xa lạ đối với nhiều 
người. Điều đó vốn có lý do riêng của nó. 


Trước hết, những nguyên tắc này có thể nói là quá lý 
tưởng đối với cuộc sống của những người bình thường, 
khi chưa có những sự chuẩn bị nền tảng về đạo đức, 
nhân cách nhất định. Khi chúng ta chưa hình thành 
được khuynh hướng tu dưỡng theo một số chuẩn mực 
đạo đức cơ bản, thì việc vận dụng những nguyên tắc 
hòa kính vào cuộc sống sẽ rất khó khăn, nếu không nói 
là sẽ có phần xa lạ, không phù hợp. Chẳng hạn như, 
nếu chúng ta nói đến việc sống hòa hợp và chia sẻ với 
nhau mọi lợi ích vật chất, hầu hết những người bình 
thường đều sẽ thấy là không hợp lý, vì rõ ràng là năng 


109 


A1 (2 00 cô 4/222 

lực cũng như hiệu quả làm việc của mỗi người trong 
tập thể đều không giống nhau, làm sao có thể chia sẻ 
đồng đều như nhau? Nguyên tắc này chỉ có thể được 
chấp nhận khi đời sống của mọi người đều dựa trên 
chuẩn mực của những giá trị tinh thần như lòng từ bị, 
đức nhẫn nhục... mà không phải là các giá trị vật chất 
nhìn thấy được. 


Đời sống của chư tăng hoàn toàn đáp ứng được yêu 
cầu đó. Các vị đều đã buông bỏ đời sống thế tục, buông 
bỏ mọi tài sản vật chất của thế gian để bước vào đời 
sống xuất gia. Mục tiêu theo đuổi của các vị không 
phải là những sự hưởng thụ vật chất tầm thường, mà 
là sự tôi luyện một tỉnh thần hướng thiện, tu dưỡng 
mọi đức tính để đạt đến đời sống an vui, giải thoát. 
Xuất phát từ nền tảng đó, các vị mới có thể tiếp nhận 
và thực hành các nguyên tắc hòa kính một cách phù 
hợp và hiệu quả. Đây là lý do giải thích vì sao từ xưa 
đến nay Lục hòa kính chỉ được vận dụng chủ yếu trong 
Tăng đoàn. 


Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là những 
người bình thường không thể thấy được giá trị tích 
cực của những nguyên tắc hòa kính. Vấn đề ở đây là, 
chúng ta cần biết vận dụng chúng như thế nào cho 
phù hợp với đời sống thực tế của mỗi người, trong gia 
đình cũng như trong cộng đồng xã hội. 


110 


Vận dụng Lục hòa trong đời sống 


Trước hết, như đã nói, các nguyên tắc hòa kính là 
quá lý tưởng trong đời sống thế tục. Và vì quá lý tưởng 
nên tuy chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, tôn kính nhưng 
lại rất khó làm theo. Bởi vậy, để vận dụng các nguyên 
tắc này, chúng ta nên xem đây là những nguyên tắc, 
những định hướng để noi theo mà không phải là những 
quy định, khuôn thước phải khép mình vào. Nhận 
thức theo cách này, chúng ta sẽ thấy là các nguyên tắc 
hòa kính đều có thể được vận dụng tốt trong đời sống 
thế tục. 


Khi chúng ta chấp nhận Lục hòa kính như là kim 
chỉ nam của cuộc sống chung giữa mọi người, chúng 
ta sẽ luôn hướng đến sự hòa hợp. Ngay cả khi ta chưa 
thực sự đạt được sự hòa hợp - và không nên đòi hỏi 
điều đó một cách tuyệt đối - thì chắc chắn chúng ta 
cũng luôn có thể làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp 
hơn, và quan hệ giữa mọi người với ta cũng ngày càng 
gắn bó, cảm thông nhau nhiều hơn. 


Trong quan hệ giữa mọi người trong gia đình, nếu 
chúng ta luôn ý thức được mục tiêu của đời sống hạnh 
phúc là sự hiểu biết lẫn nhau, đối diện với mọi bất 
đồng để cùng nhau giải quyết và hướng đến cuộc sống 
chung hòa hợp, chúng ta sẽ luôn tránh xa thái độ sống 
cách biệt, thiếu cảm thông và thờ ơ lạnh nhạt. Chúng 


111 


A2 (2 00 cô 4/222 

ta biết rằng khi đã cùng chung sống dưới một mái gia 
đình thì không thể có hạnh phúc riêng cho mỗi người 
nếu mọi người không cùng nhau tạo ra được một môi 
trường sống hòa hợp và gắn bó. Cách hiểu như thế 
không phải gì xa lạ mà chính là nguyên tắc “thân hòa 
cộng trú” chúng ta đã bàn đến. Hơn thế nữa, chúng ta 
còn có thể vận dụng cách hiểu này trong quan hệ với 
mọi người ở nơi làm việc hay bất cứ tập thể nào mà 
chúng ta tham gia. 


Thận trọng và khéo léo trong lời nói, hạn chế mọi 
sự tranh cãi và luôn tôn trọng, lắng nghe người khác, 
đó chính là khuynh hướng mà chúng ta phải noi theo 
khi thực hiện “khẩu hòa vô tranh”. Lời nói hòa hợp 
không chỉ cần thiết cho một gia đình hạnh phúc, mà 
cũng là nhân tố thiết yếu cho bất cứ tập thể hòa hợp 
nào. Vì thế, nếu chúng ta có thể luôn noi theo khuynh 
hướng này trong việc nói năng, tiếp xúc cùng mọi người 
quanh ta, điều tất nhiên là chúng ta sẽ góp phần tạo 
ra môi trường hòa hợp chung cho tất cả mọi người. 
Cho dù chúng ta chưa tạo ra được một tập thể hoàn 
toàn hòa hợp, nhưng sự đóng góp tích cực của khuynh 
hướng này là không thể phủ nhận. 


Quan tâm giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau trong công 
việc, tạo ra được sự đồng lòng nhất trí trong mọi công 
việc chung của gia đình hoặc tập thể, đó là noi theo 


112 


Vận dụng Lục hòa trong đời sống 
nguyên tắc “ý hòa đồng sự” mà chúng ta đã đề cập đến. 
Nếu mọi người trong gia đình đều noi theo khuynh 
hướng này, công việc dù có khó khăn đến đâu cũng đều 
có thể cùng nhau vượt qua, và ngay cả khi có thất bại 
cũng không vì thế mà tổn hại đến hòa khí trong gia 
đình. Mỗi người đều biết nhận lấy phần trách nhiệm 
về mình, không đổ lỗi cho nhau nên sẽ không bao giờ 
có sự trách móc lẫn nhau. Đối với một tập thể, mối 
quan hệ gắn bó lẫn nhau theo khuynh hướng này cũng 
là yêu cầu tất yếu để có thể tạo ra được sự hòa hợp và 
đoàn kết. 


Nói đến nguyên tắc “giới hòa đồng tư”, chúng ta 
thường nghĩ ngay đến sự giới hạn trong phạm vi 
những người xuất gia. Tuy nhiên, khái niệm này thật 
ra hoàn toàn có thể - và cần phải - mở rộng để vận 
dụng vào đời sống thế tục. “Giới” không chỉ là giới luật 
của người xuất gia, mà có thể được hiểu rộng hơn như 
là mọi khuôn thước, chuẩn mực mà những người trong 
một gia đình hay tập thể phải tuân theo. Hiểu theo 
cách này thì trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, 
chúng ta đều có những “giớ?' khác nhau để tuân theo. 
Khi tham gia giao thông, ta phải tuân thủ luật đi 
đường; khi làm việc phải tôn trọng những quy định 
về an toàn lao động; khi về nhà phải tuân theo nền 
nếp sinh hoạt chung trong gia đình... Tất cả những 


⁄2 


chuẩn mực, khuôn thước đó đều là “giớ”, bởi vì nếu 


113 


A2 (2⁄2 00 cô 4/222 

mọi người trong cùng một môi trường, hoàn cảnh mà 
không nghiêm túc tuân theo những chuẩn mực, khuôn 
thước ấy thì điều tất yếu là tập thể đó sẽ phải bị rối 
loạn, xung đột. Chẳng hạn, khi có người tham gia giao 
thông không đúng luật, khi có người cùng làm việc lại 
vi phạm quy định về an toàn lao động, hoặc khi trong 
gia đình có người không tuân theo nền nếp sinh hoạt 
chung... tất cả đều sẽ là nguyên nhân gây ra xáo trộn 
và bất an cho những người khác chung quanh họ. Vì 
thế, môi trường nào cũng đều có những “gió? nhất 
định cần phải tuân theo. 

Mặt khác, khái niệm “£u” cũng không chỉ dành 
riêng cho người xuất gia. Theo nguồn gốc chữ Hán, 
tu (Ï') có nghĩa là sửa chữa, là điều chỉnh sự sai lầm, 
làm cho trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hiểu theo 
nghĩa như vậy thì tất cả chúng ta cũng đều đang tu, 
không chỉ là các vị xuất gia. Chỉ có điều là các vị xuất 
gia tu học theo điều kiện và môi trường, chí hướng 
thoát trần của họ. Còn chúng ta chỉ tu để sửa chữa, 
loại bỏ dần những sai lầm, khuyết điểm trong đời sống 
của mình mà thôi. 


Như vậy, “giới hòa đồng tu” cũng là một nguyên 
tắc vô cùng tích cực đối với đời sống thế tục của chúng 
ta. Nếu mọi người trong gia đình hay một tập thể đều 
nghiêm túc tuân thủ, tôn trọng những khuôn thước, 


114 


Vận dụng Lục hòa trong đời sống 


nền nếp hay chuẩn mực chung và cùng khuyến khích 
nhau sửa chữa mọi sai lầm, khuyết điểm, thì gia đình 
hay tập thể đó chắc chắn sẽ sớm trở thành một môi 
trường hòa hợp, gắn bó mọi người với nhau để cùng 
tiến bộ. 


Hai nguyên tắc cuối cùng là “kiến hòa đồng giả? và 
“lợi hòa đồng quân” có vẻ như rất khó đạt được sự tán 
thành của quan điểm thế tục. Trong khi mọi người đều 
cho rằng vốn liếng tri thức là tài sản của mỗi cá nhân, 
thì đối với việc chia sẻ kiến thức tất nhiên không phải 
ai cũng có thể đồng ý. Hơn thế nữa, vấn đề đặt ra là 
nếu chúng ta chấp nhận việc chia sẻ kiến thức trong 
khi những người khác lại không làm như thế thì sao? 
Mặt khác, làm sao chúng ta có thể chia sẻ đồng đều 
lợi ích với mọi người nếu như những người khác không 
chịu nỗ lực góp sức tương đương với chúng ta? Câu trả 
lời ở đây là: chúng ta cần phải thuyết phục mọi người 
thấy được giá trị chân thật của đời sống không nằm ở 
các giá trị vật chất, và vì thế mà cái gọi là “thiệt thòi 
về mặt vật chất chưa hẳn đã là thua thiệt. Nhưng làm 
thế nào để thuyết phục những người khác tin tưởng 
và thực hiện theo những nguyên tắc mà chúng ta cho 
là đúng đắn? Chúng ta sẽ đề cập đến nội dung này 
trong phần tiếp theo đây bàn về Tứ nhiếp pháp - bốn 
phương pháp thu phục lòng người. 


115 


Bốn phương pháp thu phục lòng 
18ƯƠI 


Z2) ốn phương pháp thu phục lòng người, 
thường gọi là Tứ nhiếp pháp (99353), 
cũng do đức Phật truyền dạy và đã được chư tăng áp 
dụng suốt 2ð thế kỷ qua trong công cuộc hoằng dương 
chánh pháp. Tuy nhiên, tương tự như Lục hòa kính, 
các phương pháp này cũng hoàn toàn có ý nghĩa tích 
cực trong việc vận dụng vào đời sống của người thế 
tục. 


Tứ nhiếp pháp bao gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, 
lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp.®) Đây là bốn phương 
pháp có thể được vận dụng để thu phục lòng người, 
khiến cho người khác tin vào những điều mình nói 
cũng như chấp nhận đặt niềm tin nơi bản thân mình. 
Cơ sở đầu tiên để thực hiện Tứ nhiếp pháp là tự bản 
thân mình phải nhận ra được chân lý đúng đắn, biết 
được phương pháp tu tập theo chánh đạo. Bởi vì có 


Bố thí nhiếp (2#23&3l), Sanskrit: dana, ái ngữ nhiếp (#3# 
3#), Sanskrit: priyavaditä, lợi hành nhiếp (#l#ƒ3#), Sanskrit: 
arthacaryä và đồng sự nhiếp (E] #3), Sanskrit: samanarthatä. 


116 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


như vậy thì sự thuyết phục người khác tin theo mình 
mới có ý nghĩa tích cực. 


Có sự khác biệt cơ bản giữa Lục hòa kính và Tứ 
nhiếp pháp. Trong khi Lục hòa kính là những nguyên 
tắc để tự mình noi theo nhằm góp phần tạo ra sự hòa 
hợp trong gia đình hoặc trong một tập thể, thì Tứ 
nhiếp pháp lại là những phương pháp nhằm giúp đỡ 
người khác, vì người khác mà thực hiện. Vì thế, nếu 
như yêu cầu trước hết của Lục hòa kính là tinh thần 
hướng thiện, thì yêu cầu trước hết của Tứ nhiếp pháp 
lại là tinh thần vị tha. Nhưng để có được tỉnh thần vị 
tha, trước hết phải có tinh thần hướng thiện. Đó là lý 
do vì sao phải đề cập đến Tứ nhiếp pháp sau Lục hòa 
kính, và trong thực tế thì trình tự thực hiện của hai 
pháp này cũng là như vậy. 


Từ xưa, Tứ nhiếp pháp vẫn được xem là giáo pháp 
của hàng Bồ Tát Đại thừa dùng để giáo hóa, cứu độ 
chúng sinh. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu những 
phương pháp này, chúng ta sẽ thấy được những ý 
nghĩa tích cực của chúng ngay trong cuộc sống thường 
ngày. 


Trước hết là bố thí nhiếp, nghĩa là phương pháp 
thu phục lòng người bằng cách thực hành bố thí. Bế 
thí tức là trao tặng cho người khác những gì họ cần mà 


117 


A2 (2 020 cô 4/222 

không đặt ra bất cứ điều kiện trao đổi nào. Bản thân 
việc thực hành bố thí đã là một phương thức tu tập, có 
công năng đối trị lòng tham lam, ích kỷ. Trong bố thí 
nhiếp, việc thực hành bố thí được vận dụng như một 
phương pháp để nhiếp phục lòng người. Điều này dựa 
trên tâm lý chung là bất cứ ai trong chúng ta cũng đều 
có thiện cảm với người đã giúp đỡ, trao tặng những 
thứ mà mình cần. 

Bố thí không chỉ là giới hạn trong những giá trị vật 
chất như tiền bạc, thức ăn, đồ dùng... mà còn có thể 
là bất cứ điều gì được cần đến, như sự an ổn, sự hiểu 
biết... Vì thế, bố thí thường được chia ra ba hình thức 
là tài thí, pháp thí và vô úy thí. 


Tài thí chỉ cho việc ban phát, trao tặng tiền bạc, 
của cải hay đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men... nói 
chung là những giá trị vật chất mà người khác đang 
cần đến trong cuộc sống. 


Pháp thí chỉ cho việc trao tặng giáo pháp, truyền 
dạy những kiến thức, hiểu biết chân chánh có thể giúp 
người khác đạt được sự an vui, thanh thản trong đời 
sống. Tuy ở đây không có giá trị vật chất cụ thể nào 
được trao tặng, nhưng lại có thể mang đến những lợi 
ích sâu xa và lâu đài cho đời sống tinh thần của người 
nhận bố thí. Việc thực hành pháp thí có thể là trực tiếp 


118 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


hay gián tiếp, chẳng hạn như giảng dạy, khuyên bảo 
người khác những phương pháp tu tập chân chánh, 
khuyến thiện trừ ác, đó là trực tiếp thực hành pháp 
thí; còn góp sức vào việc sao chép, in ấn, phát hành 
kinh điển, giáo pháp... đó là gián tiếp thực hành pháp 
thí, bởi vì qua sự lưu hành kinh điển, sách vở mà sẽ 
có nhiều người học biết được giáo pháp chân chánh để 
thực hành. 


Vô úy thí được xem là hình thức bố thí cao nhất, 
nghĩa là mang lại sự an ổn, không sợ sệt cho người 
khác. Hình thức bố thí này không chỉ dựa vào lòng tốt 
hay sự phát tâm bế thí là đủ, mà đòi hỏi người bố thí 
phải tự mình đạt được đời sống an vui hạnh phúc, có 
được uy lực của chánh pháp, mới có thể ban bố sự an 
ổn, không sợ sệt cho người khác. Cũng giống như khi 
có biến loạn xảy ra, hết thảy mọi người đều hốt hoảng, 
lo sợ. Nếu có người muốn trấn an người khác thì bản 
thân người ấy phải đạt được sự bình tĩnh, không sợ 
sệt, phải có đủ dũng lực để vượt qua cơn biến loạn ấy. 
Có như vậy mới có thể làm chỗ nương dựa, tin cậy cho 
người khác, mới có thể mang đến sự an ổn, không sợ 
sệt cho mọi người. 


Người thực hành bố thí vốn không đặt ra mục đích, 
yêu cầu hay điều kiện, chỉ là xuất phát từ tâm nguyện 
của mình muốn đem đến sự lợi lạc, tốt đẹp cho người 


119 


A2 (2 00 cô 4/222 

khác. Tuy nhiên, hệ quả tất nhiên của sự thực hành 
bố thí bao giờ cũng mang lại sự tin cậy và thân thiện 
của người khác. Vì thế mà việc thực hành bố thí mới 
được xem như một phương pháp có thể thu phục lòng 
người. Nói cách khác, tu tập hạnh bố thí vừa mang lại 
những lợi ích tinh thần cho chính mình, vừa làm cho 
người khác tin phục và cảm mến. Đó chính là ý nghĩa 
của phương pháp bố thí nhiếp. 


Cần phân biệt rõ là người bố thí không phải nhắm 
đến mục đích thu phục lòng người. Vì như đã nói, tâm 
nguyện bố thí là hoàn toàn vô điều kiện, không có bất 
cứ một sự đòi hỏi đáp trả nào. Công năng thu phục 
lòng người, tạo ra được sự tin phục và cảm mến của 
người khác chỉ là một hệ quả tất nhiên phải có. Giống 
như bạn đốt lửa để sưởi ấm chứ không nhằm tạo ra 
khói, nhưng điều tất nhiên khi lửa đã cháy lên là phải 
sinh ra khói. Tương tự như vậy, khi bạn thành tâm 
thực hành bố thí thì tất nhiên phải gặt hái được sự 
cảm mến và tin phục của người khác. 


Thứ hai là ái ngữ nhiếp, nghĩa là thu phục lòng 
người bằng lời nói khiến người yêu mến. Lời nói khiến 
người yêu mến được chia ra thành 2 loại. Thứ nhất là 
tùy theo tâm tánh, cách nói của người khác mà thường 
xuyên thăm hỏi, an ủi, chia sẻ những khi họ buồn khổ; 


120 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


khen ngợi, khuyến khích những khi họ làm được điều 
lành, khiến cho người nghe ngày càng tăng trưởng 
thiện tâm, lâu dần trở nên thân thiết, có thể tin phục 
và nghe theo mình. Như vậy gọi là thế gian ái ngữ. 
Thứ hai là vận dụng những lời dạy trong kinh điển, 
đúng theo chánh pháp mà khuyên dạy người khác, 
khiến cho họ xa rời điều ác, tăng trưởng điều thiện, 
đạt được đời sống ngày càng an vui, hạnh phúc. Nhờ 
kết quả đó mà người nghe trở nên tin phục mình. Như 
vậy gọi là xuất thế gian ái ngữ. 


Việc thực hành ái ngữ không có nghĩa là phải chọn 
một trong hai cách vừa nêu, mà phải tùy thuộc vào 
hoàn cảnh, nhân duyên thích hợp để chọn lựa. Có 
khi phải đem chánh pháp giảng giải cho người nghe, 
nhưng có khi chỉ nên dùng những tình cảm thế tục để 
chia sẻ buồn vui với họ. Nói chung là phải chọn đúng 
lời và đúng lúc để nói thì mới có thể đạt được hiệu quả 
đối với người nghe. 

Thực hành ái ngữ nhiếp cũng tương tự như “khẩu 
hòa” trong sáu pháp hòa kính. Sự khác biệt ở đây là 
“khẩu hòa” nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa mọi người 
trong cùng một tập thể, còn ái ngữ nhiếp thì hướng 
đến sự thu phục lòng người nên cần có thêm sự chú 
ý đến tâm tánh, sở thích của người nghe. Như nói 


121 


A2 2 00 cô 4/222 

chuyện với người thích thể thao mà chỉ đề cập đến 
thời trang hoặc ca nhạc thì tuy không có gì sai trái 
nhưng sẽ không tạo được sự quan tâm của người nghe. 
Nếu biết vận dụng thế gian ái ngữ thì không phải vậy, 
vì cần phải biết quan tâm đến tâm tánh, sở thích của 
người nghe mới có thể thu phục được sự yêu mến, tin 
phục của họ. Trong kinh điển còn mô tả lại cách vận 
dụng thế gian ái ngữ của đức Phật khi thuyết pháp: 
cho dù có rất đông người đến nghe pháp, nhưng tùy 
theo tâm tánh mà mỗi người đều nghe thấy đức Phật 
giảng pháp bằng đúng thứ tiếng của mình và đều có 
thể hiểu rõ được ý nghĩa. Kinh Duy-ma-cật ghi lại ý 
này như sau: 


3 R2 2 #3443. 

4b VA—-3 Xã 3k, 

+ 4 ã-Rũ ĐỊ ÑƑ . 
Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, 
Chúng sinh tùy loại các đắc giải. 
Giai vị: Thế Tôn đồng kỳ ngữ. 
Tư tắc thần lực bất cộng pháp. 


122 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, 
Chúng sinh các các tùy sở giải. 

Thuyết pháp, Phật dùng một thứ tiếng, 
Chúng sinh loài nào cũng hiểu được. 
Họ bảo: Thế Tôn nói giống mình! 

Đó là thần lực chẳng ai bằng. 

Thuyết pháp, Phật dùng một thứ tiếng, 
Chúng sinh ai nấy tùy chỗ hiểu. 


Vì thế, người khéo vận dụng ái ngữ nhiếp thì trước 
khi nói phải biết quan tâm đến tâm tánh, sở thích của 
người nghe. Từ đó mới có thể chọn cách nói sao cho 
vừa diễn đạt được những điều tốt đẹp, hữu ích, mà vừa 
thu phục được cảm tình của người nghe. 


Ở đây, cần chú ý rằng việc chọn lựa cách nói sao 
cho phù hợp với người nghe hoàn toàn không có nghĩa 
là cách nói giả dối, trau chuốt hoa mỹ chỉ nhằm được 
lòng người nghe. Yêu cầu cơ bản của ái ngữ nhiếp vẫn 
phải là sự chân thật và đúng chánh pháp. Chính trong 
phạm vi của những gì chân thật và đúng chánh pháp 
mà người nói sẽ cố gắng chọn lựa cách nói, thời điểm 
nói sao cho phù hợp với người nghe. 


Khi một người đang gặp nhiều chuyện buồn khổ, 
nếu chúng ta đến khuyên họ làm lành lánh dữ vào lúc 


123 


A4 (2 00 cô 4/222 

đó thì chắc chắn là họ sẽ không lắng nghe. Tốt hơn là 
lúc ấy phải biết chân thành chia sẻ những nỗi khổ đau 
của họ, an ủi họ bằng những lời thích hợp để họ vơi 
bót đi sự đau buồn. Đợi khi họ đã có thể sẵn sàng tiếp 
nhận thì mới đưa ra những lời khuyên thích hợp... 


Như vậy, cũng có thể nói rằng ái ngữ nhiếp là cả 
một nghệ thuật sử dụng lời nói kết hợp với những 
phân tích sâu xa về tâm lý. Chúng ta không thể đạt 
được những điều ấy chỉ bằng vào sự suy luận học hỏi 
hay sự khôn khéo, lanh lợi của lý trí, mà trước hết là 
phải xuất phát từ một trái tim chân thành tràn ngập 
lòng thương yêu, vị tha. Có như vậy thì sự vận dụng ái 
ngữ nhiếp của chúng ta mới thực sự đúng đắn và đạt 
được hiệu quả. 


Phương pháp thứ ba là lợi hành nhiếp, nghĩa là 
dùng những việc làm, hành vi có lợi cho người khác để 
thu phục lòng tin của họ. Trong những việc làm, hành 
vi có lợi cho người khác, có thể chia ra thành hai nhóm 
là tập thiện nhiếp và ly ác nhiếp. 


Tập thiện nhiếp là phương pháp nhiếp phục đối 
với những người hiền thiện, nghĩa là thu nhóm, tập 
hợp các điều lành. Trong nhóm này lại chia ra làm hai 
trường hợp. 


124 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


Một là đối với những người chưa từng làm điều 
thiện. Đối với những người này, người biết vận dụng 
lợi hành nhiếp sẽ dùng phương tiện gần gũI1, tùy thuận 
với họ, rồi tìm những cơ hội thuận tiện, thích hợp để 
khuyên dạy, khuyến khích họ phát tâm làm việc thiện. 
Đau khi đã phát tâm làm việc thiện, họ sẽ tự mình 
nhận biết được những lợi ích thiết thực cho bản thân, 


và do đó mà nảy sinh lòng tin phục, cảm mến. 


Hai là đối với những người đã biết làm việc thiện. 
Đối với những người này, người biết vận dụng lợi hành 
nhiếp sẽ gần gũi khen ngợi, khuyến khích, làm cho 
tâm thiện của họ càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Nhờ 
làm điều thiện nên người ấy có thể đạt được nhiều an 
vui, hạnh phúc trong đời sống, do đó mà sinh ra kính 
tin người đã khen ngợi, khuyến khích mình. 


Ly ác nhiếp là phương pháp nhiếp phục đối với 
những người đã đi nhầm vào đường ác, nghĩa là làm 
cho họ phải rời xa, lìa bỏ những việc ác đã làm. Có hai 
cách để làm được điều này. Một là dùng những lời lẽ 
chân thật, đúng đắn để chỉ trích, quở trách hoặc dùng 
các biện pháp trừng phạt, nghiêm trị, làm cho kẻ ác 
phải nhận thấy rõ lỗi lầm của mình mà hối cải. Hai là 
dùng sự uy dũng, mạnh mẽ của mình để khuất phục 


125 


A2 2 00 cô 4/222 

những kẻ ác ngang ngạnh, cứng rắn, buộc họ phải la 
bỏ việc ác không dám tái phạm. Người vận dụng ly ác 
nhiếp phải có đủ sự hiểu biết và sức mạnh để khuất 
phục kẻ ác, làm cho họ không thể chống lại được. Mặc 
dù vậy, sau khi lìa bỏ việc ác đã làm, những người ấy 
sẽ đạt được đời sống an ổn và hạnh phúc hơn. Do đó 
mà họ nảy sinh sự tin phục, kính trọng đối với người 
đã giúp mình rời bỏ đường ác. 


Tập thiện nhiếp và Ly ác nhiếp đều nhắm đến cùng 
một mục đích là khuyến thiện trừ ác, nhưng vận dụng 
cách nào là tùy thuộc vào đối tượng. Có nhiều trường 
hợp cần phải vận dụng cả hai. Chẳng hạn như đối 
với hành vi của một người, nếu khéo léo phân biệt sẽ 
thấy là không chỉ có toàn việc ác, mà đôi khi vẫn có 
những việc thiện đáng khen ngợi. Đối với việc ác, phải 
vận dụng nhiều phương tiện để khiến cho họ lìa bỏ, 
nhưng đối với những việc thiện lại cần phải khen ngợi, 
khuyến khích. 


Tự mình làm việc thiện sẽ đạt được những lợi ích 
rất lớn lao. Vì thế, việc dùng mọi phương tiện để giúp 
người khác phát tâm làm điều thiện chính là hành vi 
mang lại lợi ích lớn nhất cho họ. Đây chính là ý nghĩa 
quan trọng nhất của lợi hành nhiếp. Việc thân cận, 
gần gũi và giúp đỡ người khác tuy cũng mang ý nghĩa 


126 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


lợi hành, có thể khiến cho người khác nảy sinh sự thân 
mật, cảm mến, nhưng không phải là ý nghĩa chính của 
lợi hành nhiếp. Người vận dụng lợi hành nhiếp phải 
luôn hướng đến việc giúp cho người khác có thể phát 
tâm làm việc thiện và từ bỏ việc ác, như thế mới gọi là 
làm lợi ích cho người một cách chân chánh. 


Phương pháp thứ tư là đồng sự nhiếp, nghĩa là thu 
phục lòng người bằng cách cùng chia sẻ mọi việc với 
họ. Cùng chia sẻ mọi việc không chỉ có nghĩa là cùng 
nhau làm việc, mà là cùng nhau trải qua những hoàn 
cảnh buồn, vui, khó khăn vất vả hay dễ dàng thuận 
lợi. Nhờ cùng nhau trải qua một hoàn cảnh nào đó, 
nên mới có thể chia sẻ tâm trạng của nhau, cảm thông 
được mọi nỗi niềm của nhau. 


Vì thế, đồng sự nhiếp thường được chia ra thành 
hai loại là đồng khổ sự nhiếp (E]3% 3ñ) và đồng 
lạc sự nhiếp (El #2*# 3Ã). Đông khổ sự nhiếp là cùng 
người khác trải qua gian nan hoạn nạn, khó khăn khổ 
nhọc, nhờ đó mà lấy sự chân thành cha sẻ, an ủ1, động 
viên giúp sức cho họ vượt qua khó khăn, nhờ đó mà tạo 
được sự cảm mến, tin phục. Đồng lạc sự nhiếp là cùng 
người khác trải qua những hoàn cảnh thuận lợi, vui 
vẻ, luôn thân cận gần gũi để nhắc nhở, khuyên răn, 
giúp người không rơi vào chỗ đam mê trụy lạc. Nhờ có 


127 


1⁄2 y 200 (20/2 (2 v22 
sự khuyên răn nhắc nhở ấy mà giúp cho họ giữ được 


đời sống an vul hạnh phúc. Do đó mà tạo được sự cảm 


mến, tin phục. 


Người thực hành đồng sự nhiếp phải xuất phát từ 
sự chân thành, thật tâm chia sẻ, không giả dối, ngụy 
tạo. Trong lòng có thực sự thương yêu, thông cảm 
thì mới có thể cảm hóa được người khác nghe theo 
mình. Nếu chỉ thân cận gần gũi người khác vì những 
mục đích trục lợi thì không thể gọi là đồng sự nhiếp. 
Những trường hợp ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị người 
khác nhận ra và khinh rẻ. 


Như đã nói, cả bốn phương pháp bố thí, ái ngữ, 
lợi hành và đồng sự đều là dựa trên nền tảng của sự 
tu tập đúng theo chánh pháp. Người thực hành bốn 
phương pháp này trước hết phải tự mình tu tập chánh 
pháp, đạt được chánh kiến, phát khởi tâm từ bi thương 
xót và muốn chia sẻ những khổ đau của người khác, 
từ đó mới có đủ năng lực và trí tuệ để thực hành bốn 
phương pháp này. Nhưng một khi thực hành được Tứ 
nhiếp pháp thì có thể thu phục được hầu như tất cả 
mọi hạng người, dù là người tốt hay kẻ xấu cũng đều 
có thể được giáo hóa. Chính do nơi công năng mạnh 
mẽ này mà đức Phật đã dạy các vị £y-kheo phải biết 
vận dụng Tứ nhiếp pháp trong việc giáo hóa chúng 
sinh, truyền bá chánh pháp. 


128 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
chúng ta không thể vận dụng Tứ nhiếp pháp trong đời 
sống thế tục. Thật ra, nếu tìm hiểu rõ về bốn phương 
pháp này, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội vận dụng 
chúng trong đời sống, cho dù có những hạn chế nhất 
định nhưng vẫn có thể mang lại những kết quả rất 
khả quan trong việc thu phục lòng người. 


Về phương pháp bố thí, chúng ta nên vận dụng 
trong việc chia sẻ khó khăn cùng người khác bất cứ 
khi nào có thể. Cơ sở của phương pháp này là giúp 
chúng ta có thể dùng những giá trị vật chất để đổi lấy 
một phần giá trị tinh thần, bao gồm niềm vui của bản 
thân và tình cảm của người khác. Khi chúng ta thật 
tâm làm việc bố thí, bản thân ta sẽ có được niềm vui 
nhẹ nhàng trong tâm hồn, trong khi người nhận bố 
thí sẽ nảy sinh tình cảm với chúng ta. Vì thế, khi cho 
đi một phần giá trị vật chất, chúng ta có thể đổi lại 
được niềm vui và tình cảm. Cho dù khi thật tâm làm 
việc bố thí, chúng ta không hề có ý tính toán trao đổi, 
nhưng kết quả tự nhiên bao giờ cũng sẽ là như vậy. 
Nếu không có phương pháp bố thí, cho dù chúng ta có 
dùng bao nhiêu tiền của cũng không thể đổi lấy được 
những giá trị tinh thần, bởi vì những thứ ấy thuộc về 
hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. 


129 


A2 2 00 cô 4/222 

Thời Chiến quốc bên Trung Hoa có Mạnh Thường 
Quân làm Tướng quốc nước Tề, là người hào hiệp, 
phóng khoáng, thường đãi khách trong nhà có hơn ba 
ngàn người. Mạnh Thường Quân giàu có vào bậc nhất 
nước Tề, thường chu cấp cho những người có tài để chờ 
khi có việc nhờ đến. Vì thế mà ngày này chúng ta hay 
dùng tên gọi Mạnh Thường Quân để chỉ những người 
hào phóng giúp đỡ, ủng hộ người khác. 

Mạnh Thường Quân có được vua Tề phong cho một 
vùng đất ở xa gọi là Tiết ấp, được toàn quyền cai trị 
và thu thuế trong vùng ấy. Ngày kia, Mạnh Thường 
Quân xem số sách thấy số tiền nợ của dân đất Tiết quá 
nhiều, hầu như người dân nào cũng có nợ, liền nói với 
mọi người: “VỊ nào có thể thay tôi đi đòi nợ ở đất Tiết.” 

Có vị khách là Phùng Hoan xin đi. Trước khi đi, 
Phùng Hoan hỏi Mạnh Thường Quân: “Tôi đòi nợ 
xong, có nên dùng tiền ấy mua gì mang về chăng” 
Mạnh Thường Quân vui vẻ đáp: “Ông xem trong nhà 
này còn thiếu món gì thì cứ tùy ý mua về.” 

Phùng Hoan đến đất Tiết, cho người mời tất cả dân 
chúng đến, mang giấy tờ số sách ghi nợ ra đối chiếu rõ 
ràng, rồi thay mặt Mạnh Thường Quân mà tuyên bố 
xóa hết nợ cho dân đất Tiết. Xong, ông đốt sạch giấy tờ 
số sách ghi nợ, đánh xe quay về. 


150 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


Mạnh Thường Quân thấy Phùng Hoan trở về 
nhanh quá nên có phần ngạc nhiên, vội vã ra đón tiếp, 
hỏi rằng: “Tiên sinh về nhanh thế, có thu được ít nhiều 
tiền nợ hay chăng” 


Phùng Hoan đáp: “Thu được đủ cả rồi.” 


Mạnh Thường Quân lại hỏi: “Thế có mua gì về 
chăng” 


Phùng Hoan đáp: “Khi đi ngài có dặn, xem trong 
nhà thiếu món gì thì tùy ý mua về. Tôi xem kỹ thấy từ 
châu báu quý hiếm cho đến vật dụng, của cải, tôi tổ, 
ngựa xe trong nhà này đều thừa thải, không thiếu thứ 
øì. Vì thế, tôi đã thay ngài dùng hết cả số tiền nợ ấy 
mà mua lòng dân đất Tiết.” 


Mạnh Thường Quân không nói gì, nhưng trong 
lòng có ý không vuI. 


Được hơn một năm sau, Tề Tuyên Vương không 
dùng Mạnh Thường Quân nữa, bãi chức. Mạnh 
Thường Quân phải đưa gia quyến về sống ở đất Tiết. 
Khi còn cách đất Tiết cả trăm dặm đã thấy dân đất 
Tiết già trẻ lớn bé đều kéo nhau đi đón, đứng chật hai 
bên đường, reo mừng nhiệt liệt. Mạnh Thường Quân 
xúc động nói với Phùng Hoan: “Tiên sinh vì tôi mua 
lòng dân đất Tiết, nay tôi mới hiểu.” 


151 


A2 (2 00 cô 4/222 

Người làm chính trị thời xưa, sợ nhất là khi thất 
thế sa cơ, bởi khi đương chức thì sự va chạm, oán thù 
không thể tránh được. Mạnh Thường Quân làm Tướng 
quốc mấy chục năm, đến khi bãi chức về sống yên ổn 
được ở đất Tiết chính là nhờ có Phùng Hoan sớm biết 
cách dùng tiền nợ để “mua lòng dân”. 


Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà nếu 
chúng ta biết khéo léo ứng xử cũng có thể dùng các giá 
trị vật chất để đổi lấy tình cảm của người khác. Bố thí 
nhiếp là một phương pháp giúp ta làm được điều đó. 


Về phương pháp ái ngữ, chúng ta hầu như có thể 
mỗi ngày đều nhìn thấy được tác dụng của nó. Trong 
cùng một tình huống, một hoàn cảnh, chỉ cần thay 
đổi cách nói năng là có thể thấy ngay sự khác biệt 
trong phản ứng của người khác. Lời nói dịu dàng, êm 
ái bao giờ cũng có tác dụng làm cho “việc dữ hóa lành”, 
trong khi lời nói thô lỗ, cộc cằn bao giờ cũng dễ làm 
cho “chuyện bé xé tơ. Hiểu được nguyên tắc này, chỉ 
cần chúng ta thường xuyên lưu ý rèn luyện cung cách 
nói năng của mình, biết “lựa lời mà nó? cho đúng nơi, 
đúng lúc, thì chắc chắn mọi việc trong cuộc sống đều 
sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và quan trọng hơn hết là 
chúng ta sẽ chiếm được cảm tình của người khác một 
cách tự nhiên qua lời nói. 


152 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


Về phương pháp lợi hành, chúng ta có thể vận dụng 
qua việc thường xuyên giúp đỡ, khuyên răn mọi người 
bỏ ác làm lành, cùng nhau sống cuộc sống hòa hợp và 


quan tâm lẫn nhau. 


Việc giúp đỡ người khác chính là biểu hiện cụ thể 
của lòng thương yêu, sự mong muốn giảm nhẹ những 
khó khăn cho người khác. Vì thế, qua việc giúp đố 
người khác mà chúng ta có thể tự mình rèn luyện và 
phát triển tâm từ bi, mở rộng sự cảm thông với hết 
thảy mọi người. 


Nhưng giúp đố người, làm lợi cho người thì không 
gì bằng chỉ bày cho họ biết điều hay lẽ phải, biết con 
đường chân chánh để noi theo. Vì thế, lợi hành không 
có nghĩa là tùy tiện ủng hộ, giúp đỡ hết thảy mọi 
việc làm của người khác, mà quan trọng nhất là phải 
biết làm sao để dần dân đưa họ vào con đường hướng 
thượng, bỏ ác làm lành. Chính vì thế mà trong những 
trường hợp gặp người quá ngang ngạnh, tàn ác, chúng 
ta cũng phải dùng đến sự uy dũng để khuất phục họ, 
buộc họ phải xa lìa việc ác. Làm như thế không phải 
là chúng ta oán ghét họ, mà chính là cố sức giúp họ 
thoát khỏi đường ác, không tiếp tục tạo ra những ác 
nghiệp nặng nề hơn nữa. Vì thế mà khi họ đã hồi tâm 
chuyển ý, chắc chắn họ sẽ cảm nhận được tình thương 


153 


1⁄2 y 200 (20/2 (2 v22 

chân thật mà ta dành cho họ. Ý nghĩa thu phục lòng 
người của lợi hành nhiếp luôn đúng trong mọi trường 
hợp là như vậy. 


Về phương pháp đồng sự, chúng ta có thể vận dụng 
qua việc cùng chia sẻ mọi hoàn cảnh với những người 
quanh ta. Hạnh phúc chân thật không thể là niềm vui 
riêng lẻ cho mỗi người, mà phải được tạo thành từ sự 
an vui của hết thảy mọi người. 


Khi đức Phật thành đạo, bản thân ngài đã giải 
thoát mọi khổ đau nhưng không chọn sống riêng mình 
trong cảnh giới an lạc, mà vẫn trải qua hơn 49 năm 
thuyết pháp độ sinh, cùng trải qua nhiều hoàn cảnh 
khác nhau với người đời. 


Cuộc sống chúng ta không phải bao giờ cũng xuôi 
chèo mát mái, mà cũng phải có lắm lúc gian nan, khổ 
nhọc. Mọi người quanh ta cũng thế. Nếu có thể chân 
thành cảm thông và chia sẻ với mọi người, chúng ta sẽ 
thấy gánh nặng của mình trong cuộc sống tự nó vơi đi, 
vì không còn chỉ là riêng mình ta gánh vác. Ý nghĩa 
tỉnh thần này rất quan trọng, vì nó luôn giúp ta có đủ 
niềm tin và nghị lực để vượt qua những hoàn cảnh khó 
khăn nhất. Vì như đã nói, điều đáng sợ nhất với tất 
cả chúng ta không phải là đối mặt với khó khăn, mà 


134 


Bốn phương pháp thu phục lòng người 


chính là sự cô độc không có người chia sẻ. Thực hành 
đồng sự nhiếp là một phương pháp tích cực giúp chúng 
ta loại bổ được tâm trạng cô độc, bởi vì sự gần gũi chia 
sẻ cùng mọi người cũng chính là tạo ra mối quan hệ 
gắn kết giữa ta với người khác. 


Khi thực hành sáu pháp hòa kính, điều tất nhiên 
là nội tâm chúng ta đã được chuẩn bị, tu dưỡng rất 
nhiều. Vì thế, việc tiếp nhận và thực hành Tứ nhiếp 
pháp sẽ không phải là quá khó khăn. Chẳng hạn như, 
khi đã thực hành “khẩu hòa vô tranh” thì việc tiếp 
tục thực hiện ái ngữ nhiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều; 
khi đã thực hành “thân hòa cộng trứ” thì sẽ có nhiều 
tương đồng trong việc thực hiện các pháp lợi hành 
nhiếp hay đồng sự nhiếp. Nói chung, tất cả các pháp 
khác cũng đều có những mối quan hệ nhất định với 
nhau như vậy. Và điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì tất 
cả đều cùng hướng về một mục đích chung là khuyến 
thiện trừ ác, mang lại cuộc sống an vui và hòa hợp cho 
hết thảy mọi người. 


155 


Tiền tài như phấn thổ 


gười xưa nói: “Nhân nghĩa đáng ngàn 
vàng, tiền tài như bụi đất.”® Có lẽ 
chúng ta ai cũng dễ dàng đồng ý với câu này, bởi vì 
một cuộc sống dư tiền lắm của nhưng thiếu thốn tình 


cảm chắc chắn không phải là điều mà chúng ta mong 
muốn. 


Mặc dù vậy, mâu thuẫn chung của rất nhiều người 
trong chúng ta là không phân biệt rõ và đánh giá đúng 
được những giá trị vật chất và tinh thần. Trong khi 
cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đều cần đến các giá 
trị vật chất một cách cụ thể, thì sự thiếu vắng những 
giá trị tinh thần nhiều khi rất khó nhận ra. Ngay 
trong câu cổ ngữ vừa dẫn trên, cũng đã có sự nhập 
nhằng không rõ nét giữa “tiển tà? và “nhân nghĩa”. 

Nói “tiền tài như phấn thổ thì hoàn toàn có thể 


hiểu được. Cuộc đời thuận lợi thì tiền bạc đổi dào, lúc 


TNhân nghĩa tợ thiên kim, tiền tài như phấn thổ. (4= É11'f 4,2 
†3n3⁄2 +. ) 


136 


Tiền tài như phấn thổ 


thất thời lõ vận thì suy kiệt nghèo khó, điều đó hầu 
như vẫn thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Chuyện 
tiền bạc quả đúng là thoạt có thoạt không, chẳng có gì 
bền vững. Có tích cóp cho lắm thì đến một lúc nào đó 
cũng không chắc đã tránh khỏi trắng tay nghèo khó. 
Chẳng thế mà tục ngữ ta có câu: “Ai giàu ba họ, ai khó 
ba đời.” 


Chỉ có nhân nghĩa là còn mãi trong cuộc sống. Tiền 
bạc có thể mất đi, nhưng người sống có tình có nghĩa 
thì dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng sẽ được người khác 
thương yêu, mến mộ. Thế nên so sánh “nhân nghĩa” 
với “ngàn vàng” rõ là có phần khập khiễng. Ngàn vàng 
dẫu quý nhưng cũng là mua được bằng tiền, mà tiền tài 
đã như bụi đất, thì đù có nhiều “bụi đất” cũng không 
thể so sánh cùng “nhân nghĩa”. Tuy nhiên, đây chỉ là 
một cách nói biểu trưng, chúng ta cũng nên “được ý 
quên lời” mà không cần phải so đo lắm. Chỉ nói cho 
cạn lý là để thấy được cái giá trị không gì sánh được 
của nhân nghĩa trong cuộc sống của chúng ta! 


Nhân nghĩa cũng chỉ là một trong rất nhiều giá trị 
tỉnh thần cao quý. Nếu biết quý trọng nhân nghĩa thì 
cũng phải biết nhận ra những giá trị tĩnh thần khác 
nữa, chẳng hạn như tình thương yêu, đức nhẫn nhục, 
sự cảm thông, lòng vị tha... Tất cả những phẩm chất 


137 


A4 (2 020 cô 4/222 

tốt đẹp ấy đều không thể mua bằng tiền, mà chỉ có 
thể có được qua sự rèn luyện, tu dưỡng. Chính nhờ có 
những phẩm chất cao quý ấy mà cuộc sống này mới có 
thể trở nên tốt đẹp. Đây là điều hoàn toàn không thể 
thay thế bằng những giá trị vật chất. 


Quan hệ gắn bó giữa bản thân ta với mọi người 
quanh ta cũng không thể dựa trên các giá trị vật chất. 
Nếu chúng ta nhận lầm như thế, điều chắc chắn là 
những mối quan hệ ấy không bao lâu sẽ đổ vỡ, tan rã, 
bởi vì: 


Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, 
Hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. 


Thế thái nhân tình là như vậy. Những khi vênh 
vang xe ngựa thì không thiếu người vây quanh chầu 
chực, nhưng khi cơm hẩm muối dưa thì muốn tìm một 
người để sẻ chia tâm tình cũng không phải dễ! 


Nhưng bức tranh bi quan ấy là phác họa theo 
những quan hệ dựa trên các giá trị vật chất. Nếu 
chúng ta sớm nhận biết được “tiền tài như phấn thổ” 
thì điều đó sẽ không xảy ra, vì những quan hệ chân 
thật bền vững của chúng ta sẽ được thiết lập dựa trên 
những giá trị tinh thần cao quý, không thể thay đổi 
theo thời gian hay hoàn cảnh. 


138 


Tiền tài như phấn thổ 


Quan hệ vợ chồng mà dựa trên những giá trị tài 
sản của đôi bên thì không thể là nghĩa tình chân thật. 
Quan hệ bạn bè mà dựa trên sự lợi dụng tiền bạc thì 
không phải là bạn tốt của nhau. Quan hệ hợp tác mà 
chỉ thuần túy vì lợi nhuận thì không thể có sự dài 
lâu gắn bó... Tất cả đều cần có thêm sự gắn kết của 
những giá trị tỉnh thần cao quý như nhân nghĩa, tình 
thương, sự cảm thông, chia sẻ... 


Đời người thoáng chốc đã qua nhanh, không bao 
lâu rồi sẽ đến lúc: 
Vào trông lá rụng ngoài sân, 
Công danh phù thế có ngần ấy thôi! 


Vì thế, được chung sống giữa những người thân 
quanh ta bao giờ cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao 
mà không phải a1 cũng dễ dàng có được. Nếu chúng ta 
không trân trọng điều đó, luôn tự đẩy mình vào tâm 
trạng cô độc lẻ loi giữa mọi người, không tìm được sự 
hòa hợp sẻ chia trong cuộc sống, thì đó chính là sự mất 
mát không gì bù đắp được. 


Chỉ cần chúng ta biết phân biệt giữa các giá trị 
tỉnh thần và vật chất, biết đánh giá đúng và sử dụng 
chúng vào những hoàn cảnh thích hợp, chắc chắn sẽ 
có thể tạo ra được một môi trường sống hòa hợp với tất 
cả mọi người quanh ta. Hạnh phúc không cần tìm đâu 
xa mà chính là ở đó! 


159 


Lời cảm tạ 


› hơn một năm hình thành và phát 
triển, tủ sách Rộng mở tâm hồn đã thực 


sự nhận được nhiều sự ủng hộ ưu ái từ độc giả. Chúng 
tôi rất vui mừng và phấn khởi khi nhận được nhiều 
thư từ góp ý cũng như có những cuộc điện thoại trao 
đổi từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong nước. Đặc 
biệt, một số độc giả là Việt kiều về thăm quê hương 
cũng cho biết là quý vị có mua một lượng sách khá 
nhiều để mang tặng cho thân nhân, bè bạn hiện đang 
cư trú tại các nước như Hoa Kỳ, Đức... Ngoài ra, chúng 
tôi cũng trực tiếp trao đổi và chia sẻ cảm nghĩ với một 
số độc giả đã tìm đến tiếp xúc, cho dù trong số các vị có 
người đã phải lặn lội vượt đường xa cũng như rất khó 
khăn trong việc thu xếp thời gian quý giá. 


Nhưng điều bất ngờ nhất khiến chúng tôi vô cùng 
cảm kích là có nhiều vị thượng tọa, đại đức trụ trì các 
chùa đã rất quan tâm đến tủ sách này. Các vị đã trực 
tiếp giúp cho chúng tôi nhiều ý kiến quý giá, cũng như 


140 


Lời cảm tạ 


khuyến khích thanh thiếu niên Phật tử tìm đọc Rộng 
mở tâm hồn, và đặc biệt có nhiều vị còn mua sách về 
chùa để phân phát, biếu tặng. 


Chúng tôi vô cùng biết ơn về tất cả những chân 
tình mà quý độc giả gần xa, trong nước cũng như ngoài 
nước, đã ưu ái dành cho tủ sách non trẻ này. Đối với 
những người thực hiện, đây quả là một sự thành công 
vượt ngoài dự kiến, nhưng đồng thời cũng là một trách 
nhiệm hết sức lớn lao, thôi thúc chúng tôi luôn phải cố 
gắng hoàn thiện về mọi mặt, nội dung cũng như hình 
thức, để có thể xứng đáng với thịnh tình và sự tin cậy 
mà quý độc giả đã dành cho Rộng mở tâm hồn. 


Nhân đây chúng tôi cũng tha thiết mong đợi sự góp 
sức của tất cả những a1 quan tâm đến việc giữ gìn và 
phát huy những giá trị đạo đức trong cuộc sống, xin 
quý vị hãy tiếp sức cùng chúng tôi qua việc cộng tác 
với tủ sách này. Quý vị có thể gửi thư góp ý cụ thể với 
chúng tôi về từng vấn đề mà mình quan tâm, hoặc góp 
ý chung cho việc hoàn thiện tủ sách. Quý vị cũng có 
thể góp sức bằng cách giới thiệu tủ sách Rộng mở tâm 
hồn với nhiều người khác. Đặc biệt, quý vị cũng có thể 
viết về một chủ đề thích hợp nào đó và gửi đến cho 
chúng tôi. Nếu tác phẩm của quý vị có nội dung phù 
hợp, chúng tôi sẽ đưa vào tủ sách này để giới thiệu với 
đông đảo độc giả. 


141 


A1 (2 00 cô 4/222 

Mặc dù mục đích đề ra từ ban đầu của chúng tôi 
là cố gắng bảo tồn và phát huy những giá trị đạo đức 
trong cuộc sống, nhưng khi thực hiện những tác phẩm 
trong loạt sách này, chúng tôi thực sự không dám nghĩ 
đến việc nêu ra những “khuôn vàng thước ngọc" ö đây 
để mọi người noi theo, mà chỉ đơn giản là trình bày, 
chia sẻ một số những cảm nghĩ cũng như kinh nghiệm 
về từng vấn đề trong cuộc sống. Vì thế, chúng tôi rất 
mong rằng trong tương lai tủ sách của chúng ta sẽ trở 
thành một diễn đàn rộng mở để mọi người có thể trao 
đổi và học hỏi lẫn nhau, chia sẻ với nhau những lời 
hay ý đẹp. 


Trên tĩnh thần đó, một lần nữa chúng tôi xin chân 
thành cảm ơn và hoan nghênh bất cứ ý kiến đóng góp 
nào từ quý độc giả gần xa. Mọi thư từ góp ý xin gửi về: 
“Tủ sách Rộng mỏ tâm hồn - Nhà sách Quang Minh 
- 416 Nguyễn Thị Minh Khai, Pð Q.3, TP. HCM” 
hoặc gọi về số: (08) 8 322 386, hoặc gửi điện thư về: 
quangm1nhbooksh@huongtrang.com.vn 


Trân trọng, 


NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN 


142 


Mục lục 


I0 00... ..... 5 
Trong đồng ñgƯỗÏ: mỆHH PHÔ E seeeaeaaeasseo 1) 
Khoảng cách giữa con người .......................--- - -- -- 22 
Lên non cho biết non Cao.......................- --‹‹-s-++++s 29 
Râu tôm nấu với ruột bầu...................... .. --- -- --< s5 36 
MiDiie Tôm TÌTTTT CÔ (CƯ Ga auA tá ngà giành ànGaybdthk 45 
EUÍC; Hơi. b| HH TN PÌ5 sástexthueiiidisbpdnltheipdhnii4tebbdcisss 52 
ChHưnh tạ. là nhữfE GOIT HEUDI cac aágesindaietbd 60 
Lời lời châu ngọc,hàng hàng gấm thêu. .............. 769) 
Nhiều tay vỗ nên kêu .......................- ¿+ -c++c++++ss+ s2 84 
Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ..................... ----‹--+- + 90 
Nỗi cơm Thạch Sanh...........ccc co ccc 02 sy6606xszze 96 
Miếng ăn là miếng tôi tàn..................... ..--------+2 103 
Vận dụng Lục hòa trong đời sống...................... 109 
Bốn phương pháp thu phục lòng người .............. 116 
Tiến tãi ni BH1ến ND xisskistlisttialtikdltiabbiaiidbie 136 
I7 s->It¡ g0. ẻ tế... 140 


143 


